Những bước đường tư 
tướng của tôi 

Xuân Diệu 

Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Xuân Diệu 
Những bước đường tư tưởng của tôi 
Phần I 
Tiểu luận và phê bình văn học 


Ba em bé 

Trong cuộc đấu tranh thống nhất và tiến dần lên chủ nghĩa 
xã hội, nó mang những khó khăn rất lớn và bao gồm cả 
những vấp váp sai lầm, những người văn nghệ và trí thức 
chúng ta có những lúc tâm trí như chùn lại. Những chuyện 
“tiền kiếp” trong mỗi con người chúng ta thỉnh thoảng lại 
khuấy bùn vẩn lên, gieo rắc hoang mang trong những dây 
sâu kín nhất của tâm trí. Những lúc có thể mất địa bàn như 
vậy, riêng tôi, tôi thường “ôn cố tri tân”; tôi lần nhẩm lại 
những bước đường mà tư tưởng tôi đã trải qua, từ lúc biết 
nghĩ cho đến giờ; tôi nhận định đích xác xem từ chỗ sa lầy 
nào mà tôi đã vươn lên, do quá trình tư tưởng nào mà tôi đã 
đến với chủ nghĩa cộng sản. Tôi thọc sâu vào bóng của quá 
khứ để so sánh nổi bật cái ánh sáng của hiện tại và tương 
lai. Và tôi lại thấy sao Bắc đẩu chói lọi. 

Như một người làm mẹ đã thấy mình mang cái mầm sống từ 
ở trong dạ, tôi thấy đoá hoa sen của tư tưởng, tốt thay! đã 
đè được những lớp bùn mà nở trong tâm trí mình. Nó đã nở 
rồi, không gì có thể dìm nó được nữa. 

Vâng, chính những chuyện “tiền kiếp” của chế độ cũ, mỗi 
khi nhớ đến, lại giúp đỡ tôi chiến thắng cho được những 
chông gai mới trên con đường dài của sự nghĩ suy; phải phá 


cho được, san cho được con đường đi tới trước vô biên của 
cuộc đời, chứ không thể ngựa quen đường cũ, quay lộn trở 
lại cái trầm luân xưa đã quá ư đau khổi! 

Con một ông tú tài nho nghèo, dạy học, từ nông thôn 
chuyển dần ra thành phố, khá giả dần lên tới mức tiểu tư 
sản lớp giữa, tôi sinh và lớn lên ở miền Nam Trung bộ, không 
bao giờ giàu, nhưng chưa bao giờ phải chịu cái đói, cái rét 
vào thân. Tuy nhiên, tôi cũng đủ thương đau để mà đứng lên 
tố khổ không tiếc lời cái xã hội cũ. Chuyện đời trước dài lắm. 
Không phải trường hợp kể ở đây. Để làm chứng cho cái đời 
chẳng ra đời trước kia, tôi chỉ kể lại ba em bé: 

Cuối năm 1940, từ Mỹ Tho lên Sài Gòn, tôi đến thăm nhà 
một anh bạn cùng làm tham tá nhà Đoan l1l như tôi; bắt đầu 
Nhật thuộc rồi, làm công chức cuối mùa cho Pháp cỡ “viên 
ngoại” như thế, căn nhà thuê của anh xuềnh xoàng, bàn ghế 
qua loa. Lúc ấy vào khoảng ba, bốn giờ chiều ngày chủ nhật, 
tôi thấy bà vú già đang dỗ đứa cháu đầu lên ba tuổi, mới 
biết nói. Cháu khóc nho nhỏ, kéo dài, không giận hờn, không 
vòi vĩnh; vú già hỏi cháu: — “Cháu đau ở chỗ nào, nói với 
bà”. Mẹ cháu dỗ cháu: — “Mẹ mua bánh cho con nhé”. Cháu 
lắc đầu, và tiếp tục khóc. Người ta nựng nịu, vuốt ve em, 
người ta hỏi em: — “Tại sao em khóc?” Em bé chỉ trả lời 
bằng giọng Nghệ An có một tiếng: — “Buồn!”. Chị bạn lo 
lắng phân trần với tôi, ngơ ngác như không hiểu gì: — “Cháu 
thỉnh thoảng về chiều lại khóc như thế; cháu chẳng đòi gì 
cả, khám bác sĩ cũng không thấy cháu có bệnh gì; cháu chỉ 
kêu là “Buồn” và khóc. Tôi, thì tôi muốn nói với chị: — “Hỡi 
người mẹ đáng quý và đáng thương! con của chị cũng như 


tôi, nó đau “bệnh thời đại” đấy! Nó là cái biểu đo nóng lạnh 
của cuộc đời này; tâm hồn non yếu của nó cảm rất nhạy cái 
điều bàng bạc ở trong không khí, ở ngoài phố, ở quanh 
chúng ta: buổi chiều buồn quá, đời sống buồn quá!”. Từ khi 
đó, trở về, tôi không sao quên được vấn đề ghê rợn mà em 
bé đặt ra. Trời đất ơi, một em bé mới ra đời, chưa biết nói 
thành câu mà đã phải khóc vì buồn, thì cuộc đời này còn 
sống thế nào nữa! 

Năm 1942, tôi đi xe lửa từ Sài Gòn ra Hà Nội, đến vào 
khoảng Đồng Hà, Tân Ấp thì đường đứt vì vài tuần trước 
mưa, bão, phải “sang tàu”. Vùng này đang bị đói to, đến 
khoai sắn cũng thiếu. Trong một nhà tranh lụp xụp, một 
người đàn bà khoảng hai mươi nhăm tuổi đang đút cho con 
ăn lưng bát cơm vơi. Em bé ba tuổi không ăn, nó khóc, máu 
dồn lên đỏ cả đầu; nó giậm chân xuống đất, nhất quyết bắt 
đền người mẹ: - “Trả đây! Trả đây!”. Người mẹ dỗ nó: - “Thôi 
con ăn đi, con nhé, mẹ thương”. Nó không chịu, càng khóc: - 
“Nhả ra! Nhả ra! Trả đây!” Thì ra người mẹ cũng đói quá, 
trong khi đút cơm cho con, cầm lòng không đậu, đã ăn mất 
của con mấy thìa. Con đói quá, quá tham ăn, đòi lại mấy 
thìa cơm như một ám ảnh. Con cứ bắt đền, mẹ cứ cố gắng 
dỗ. Người đàn bà trẻ và nghèo ứa nước mắt, thẹn thùng vì 
đã để cho cái đói làm tổn thương cái tự trọng của một người 
làm mẹ. Em bé thì như bị một cơn khủng hoảng não cân, cứ 
ngoáy mãi vào chỗ đau thương. Người mẹ vô kế khả thi. Đứa 
con tiếng đã khản rồi, vẫn giậm chân xuống đất. Mười lăm 
phút ấy đối với tôi dài dằng dặc; cho đến khi tâu đã xịch 
bánh chạy, mà vẫn còn nghe em bé: “Trả đây! Nhả ra!”. 


Năm 1945, nạn đói khủng khiếp ở miền Bắc. Người chết như 
rạ ở gầm Cầu sông Cái, ở các lề đường Hà Nội. Cái xã hội cũ 
nó tàn ác đến thế là cùng. Người nào đi ăn yến cứ ăn, gặm 
chưa hết một miếng thịt đã bỏ vào đĩa xương để gắp miếng 
khác; người nào chết đói cứ chết, lăn ra như chuột. Bữa ăn, 
chúng tôi phải đóng cửa lại. Ăn như ăn vụng! Ăn như là mình 
giành mất cơm của người chết đói. Chúng tôi thuê trọ trên 
một căn gác phố Hàng Bông, quen thân hai ông bà dưới nhà 
cũng ở thuê, có cửa hàng bán mũ bậc trung, vợ chồng hiền 
lành, biết phải. Một buổi sáng, tôi trên gác xuống, nghe ở 
nhà dưới đang la om. Tôi nhìn ra trước cửa, thấy một em nhỏ 
con trai độ mười tuổi đang dán mình vào phía ngoài một bên 
khung cửa kính bày hàng. Em trần truồng như một con 
nhộng, không có một tý thịt nào nữa, chết hết cả người rồi, 
chỉ còn hai con mắt. Không hiểu em từ góc phố nào đến, mà 
nhất định đi vào trong nhà này, để xin một ít cháo chăng. Có 
lẽ em không còn thấy đây là cửa kính, em cứ đi vào, bị cửa 
kính chặn lại đứng sững; nhưng em vẫn bị hút bởi cái sống ở 
bên trong, cứ dấn mình vào gương. Người ta la mắng đuổi 
em đi, quát nạt thật to và lâu để cố thủng vào tai em, người 
ta kiêng, người ta ghê sợ, coi em như quỷ nhập tràng; em, 
em của tôi, mặt em cũng thông minh và xinh đẹp, nếu em 
no. Mười ba năm từ ấy đến nay, tôi vẫn còn nghe tiếng la 
thét đuổi em bé. Em như một con ruồi mắc vào kính tủ, ruồi 
mắc từ trong ra, em thì mắc từ ngoài vào; không có lòng 
thương xót nào có thể cứu em, vì người ta bó tay ngao ngán 
trước cái chết đói kinh khủng, mênh mông. Giữa đời sống 
hàng ngày, có những bức tường thuỷ tỉnh dày ngăn cách; 


những người hay “thương vay” như tôi, thi sĩ, đành giương 
đôi mắt ếch nhìn đồng bào mình chết qua tường kính, mà 
không nhắc chân động tay cứu giúp gì được! 

Đấy, cái xã hội cũ có ba em bé kia nó tốt đẹp như thế đấy! 
Tôi còn muốn thêm một em bé thứ tư. Lúc tôi lên chín tuổi, 
do nghịch cảnh gia đình phong kiến tôi phải sống xa má tôi, 
mà ở với thầy tôi. Bên ngoại cách bên nội độ vài cây số; lâu 
lâu tôi trốn về thăm má cho đỡ nhớ thương. Một buổi chiều, 
tôi trốn về thăm má; má đang bận vội đi chợ, má cho tôi 
bốn đồng tiền ăn ba l2Ì, rồi để tôi đi. Tôi ra khỏi nhà má, lê 
từng bước một, đi dọc ngược theo con sông Gò Bồi mà trở 
về nhà thầy. Buồn quá. Tôi thấy buồn mang mang mà không 
hiểu được. Tôi đứng lại bên bờ sông, nhìn con đường, nhìn 
các rặng tre, nhìn dòng nước, nhìn trên mặt sông Gò Bồi 
nắng xiên khoai vàng úa; tôi thấy như cái gì cũng không biết 
để làm gì cả; và đứa trẻ con chín tuổi bèn cầm bốn đồng 
tiền trị giá mười hai đồng kẽm, ném xuống mặt sông, mặc 
dầu “mười hai đồng” lúc đó có thể mua những mười trái ổi. 


Tiếng đoạn trường của văn học 

Lớn lên đi học đến thành chung, rồi đến “tú tài”, tôi yêu thơ 
vô hạn, rất mê thích văn học. Những điều kiện của gia đình 
và xã hội đã làm tôi buồn sẵn, lại học vào một nền văn học 
nặng buồn bã, than thở, bi quan. Ở lớp nhất I3] , thơ Tản Đà 
đã ru tôi, nhưng cũng để lại cho tâm hồn tôi một vị đắng: 
Gió hiu, trăng lạnh, tiếng ve sầu. - Ếch kêu đầy phố, tiếng 
xe hơi. - Vèo trông lá rụng đầy sân... tất cả mọi sự chẳng 
qua cũng vèo! Tôi thuộc nhuyễn bài thơ Đoàn Như Khuê: 


Biển thảm mênh mông sóng lụt trời. Em thiếu niên mới chớp 
mi mắt nhìn ra cuộc đời, đã thấy một rèm giọt lệ! Vào năm 
đầu bậc thành chung l#Ï, tôi nhìn miệng ông giáo quốc văn 
đọc, say mê uống từng lời du dương êm ái: “Giả sử ngay khi 
trước, Liêu Dương cách trở, duyên chàng Kim đừng dở việc 
ma chay... ”!2!. Sao mà văn thơ cứ tiếc nuối một cái gì; có 
một cái gì bình rơi gương vỡ, rụng cải rơi kim ở trong văn 
học! 

Đồng thời, Tuyết hồng lệ sử dịch của Từ Trẩm Á mê lịm tôi 
trong những điệu ca từ thật là réo rắt, tất cả quyển sách là 
một cuộc nhặt hoa rơi, chôn hoa rụng, khóc hoa tàn! Lớn 
thêm vài tuổi, văn học nước Pháp bắt đầu huyễn diệu tôi với 
Cái Hồ của La-mac-tin: 

Ừ rồi cứ trôi đi mãi mãi 

Trong đêm trường trở lại được nào! 

Tôi đã bắt đầu có ý thức lừng khừng đứng lại không chịu đi, 
trong lúc ngoại vật và thời gian thì cứ đẩy cho con người 
mất hút vào vĩnh viễn. Bấy giờ trong tôi có hai lực lượng: 
một mặt, tuổi thanh niên đưa đến cho tôi những luồng máu 
nóng rực, say mê, hăng hái; một mặt xã hội phong kiến, đế 
quốc cùng với hệ thống tư tưởng và văn hoá cũ chụp lên 
tâm trí tôi một lớp buồn sầu ảm đạm, càng học lên nhiều, 
càng bi quan, bế tắc. Tôi thấy trong tôi ào lên một nguồn thơ 
sôi nổi, mới mẻ: nhưng tôi vừa tập tễnh đến ngưỡng cửa của 
làng văn, thì La Bờ-ruy-e (La Bruyère) !§Ì đã lắc đầu niêm yết 
một câu bất lực: “Tất cả đều đã nói cả rồi, và người ta đến 
quá muộn, từ bốn ngàn năm nay mà đã có những con người, 
và họ suy nghĩ”. Phương ngôn Âu Tây cũng nói: “Không có 


cái gì mới ở dưới mặt trời”. Trước tôi một trăm năm, thi sĩ 
Muýt-xê (Musset) đã kêu lên: “Ta sinh ra muộn quá trong 
một thế giới già quá chăng?”. Trước tôi năm mươi năm, thi sĩ 
Véc-len (Verlaine) cũng lại kêu lên: “Ta sinh ra quá sớm hay 
là quá muộn? Ta đến trong đời này để làm gì?”. Mộng Hà, 
nhân vật chính của Tuyết Hồng lệ sử và Ngọc lê hồn, hay 
sầu, say, và thổ huyết, đã tự tóm tắt tâm hồn bằng ba bước: 
uống rượu xong thì “ngà ngà mà say, ngây ngây mà sầu, rồi 
lại rầu rầu mà khóc”. Rơ-nê (René) 11 ông tổ của Mộng Hà ở 
Pháp, thì đi giữa mây, sương, gió, bị ám bởi con quỷ của trái 
tim “nó là một con rắn tự nhai mình”; Véc-te (IWerther), !8Ì 
ông tổ xa hơn của Mộng Hà ở Đức, thì dùng súng lục tự tử vì 
không lấy được một người đàn bà đã hứa hôn với người khác 
trước khi gặp anh. Thật đúng với câu thơ Nguyễn Du: 

Ma dắt lối, quỷ đưa đường, 

Lại tìm những lối đoạn trường mà đi! 

Từ 1934 về sau, những sách tôi đọc nói sự cùng đường một 
cách tinh vi, sâu sắc hơn; nó cũng không còn là sự lãng mạn 
ít hay nhiều thơ mộng nữa, mà là một sự bi quan có triết lý. 
Những điều tôi thu hoạch được, góp chắp cổ với kim, đông 
với tây, chứng minh trước trí tuệ một bài toán dẫn đến số 
không. Bô-đơ-le (Baudelaire) kêu thét lên như đang bị cháy 
nhà, hay lửa cháy vào người: 

Ôi đau đớn! Ôi đau đớn! thời gian ăn cuộc sống! 

Một cụ dạy chữ Hán ở trường “tú tài” giảng cho tôi nghe một 
bài Sám dâm văn (răn hối cái dâm) và nói: Lúc xưa có một 
người mê sắc quá, đã tự chữa cho mình bằng cách: hễ nhìn 
thấy một người đàn bà đẹp, thì tưởng tượng trước mắt người 


đàn bà ấy khi chết, dòi ăn bọ đục, và chỉ còn là một bộ 
xương, một toạ cô lâu (cô lâu mộng), tức khắc “bệnh Tề 
Tuyên hết nổi lên đùng đùng”! Có cái “nhân văn” gì mà tàn 
nhẫn như thế? Hăng-ri đờ Rê-nhi-ê (Henri de Régnier) ¡3l 
chưa đến nỗi nghĩ như anh nọ, nhưng nhẫn tâm có kém gì! 
Trong bài thơ “Kinh nghiệm”, đại khái nhà thơ nói: Tôi đi trên 
bờ gành biển; phía trước tôi có đôi trai gái đang tự tình, họ 
đi xa dân, đắm đuối trong mê ly, thề hẹn muôn điều tốt 
đẹp... Nhưng tôi, tôi biết “cái chữ kết thúc của giấc quái 
mộng tầm phào”! Có thể, trong xã hội tư bản, ông đã từng 
phụ nhiều người và bị nhiều người phụ lại, có thể ông không 
thấy vợ ông là đáng yêu nữa, nhưng sao ông lại tổng kết vội 
vàng và ác ý như vậy? Sao lại lấy con mắt của người già 
tuổi, già lòng mà nhìn những bạn trẻ đang yêu mến, tin 
tưởng vô cùng? Nếu nhà văn có tinh thần trách nhiệm hơn, 
thì đời nào lại đi dạy cái chán chường như thế? 

Vận mệnh con người không biết tới đâu; đến vũ trụ cũng 
không biết tới đâu. Một nhà triết lý chết trẻ, đầy lòng thương 
yêu con người như Guyô (Guyau) 0Ì, nhưng không cất 
mình ra khỏi được hệ thống tư tưởng của những giai cấp suy 
tàn, cũng đã làm cho tôi tái tê cả cõi lòng, khi ông tả cái 
đẹp, cái mạnh của biển lớn mênh mông, buồn rằng tất cả 
cái năng lượng vô vàn kia cũng chỉ còn một ít bọt sóng cho 
gió bay tung, và hạ một câu: “Trái tim của quả đất đập, 
không hy vọng”. 


Đường về thu trước xa lăm lắm... 
Dưới những ảnh hưởng gia đình, xã hội và văn hoá như vậy, 


những bước đường tư tưởng của tôi trước Cách mạng là 
những bước sờ soạng, lưu lạc, thương đau. Tôi chưa hội ý với 
các bạn thơ Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Thông, Chế Lan Viên, 
Nguyễn Bính, v.v... nhưng có lẽ, ở đây, tôi cũng nói, bằng 
những khía cạnh của tôi, cái tình trạng chung đau khổ tinh 
thần của các anh, khi lạc đường quần chúng, khi chưa tìm 
thấy ánh sáng của Đảng. 

Văn hoá cũ với phương pháp tư tưởng “siêu hình” 
(métaphysique) của nó, dắt tâm trí tôi, từ khi nhỏ đến lúc 
lớn, vào một con đường rút vào trôn ốc thật là tắc tị! Tự nghĩ 
mình là một kẻ tài tình, một “tài nhân” biết yêu cái đẹp, quý 
cái hay, trọng cái phải, và lại còn tạo ra cái hay, cái đẹp là 
đằng khác, tôi và hàng vạn học sinh, nghệ sĩ, trí thức khác 
tự đặt cái fô/ như một thực tại bất di bất dịch, tự đề cao cái 
bản ngã, coi nó là một tuyệt đối. 

Tôi là tôi, là khác với người khác, là mục đích, là cứu cánh. Vì 
vậy nên hai người yêu nhau, mà 

Em là em, Anh vẫn cứ là anh 

Có thế nào qua Vạn lý Trường thành... 

Đã dựng cái tồi lên sừng sững như một Hi Mã Lạp Sơn, thì tự 
khắc cô lập mình, không hoà nổi mình vào với tạo vật, thiên 
nhiên, vào với nhân quần, xã hội: cái hình bản ngã mang cái 
nghiệp của nó, là cái bóng cô đơn. Gió, trăng, hoa, cỏ, 

Sóng gợn tràng giang buồn điệp điệp 1111 

Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay 12T, 

trong phố chật, giữa chợ đông, ở đâu cũng thấy được mình 
là lẻ chiếc một mình. Luôn luôn thấy rợn ở trong hồn một 
luồng gió heo may lạnh toát. 


Muốn đóng cái tôi như một cái cọc cố định, vĩnh viễn ở trong 
đời sống, cho nên khi thấy ngoại cảnh thay đổi, thì cuống 
cuồng lên. Nhà triết học tư sản Pháp Béc-xông (Bergson) 
phân tích rất tinh vi, tế nhị rằng cuộc sống là chuyển động, 
là đổi thay, nhưng lại không muốn thấy quá trình biện chứng 
và lịch sử, nghĩa là tiến bộ của sự vật; học mót của Béc- 
xông, tôi ngoáy sâu vào nỗi thay đổi: Cái bay không đợi cái 
trôi, Từ tôi phút trước sang tôi phút này, nhưng mù mịt 
không thấy được sự thay đổi biện chứng và tiến bộ, chỉ thấy 
đổi thay là nổi nênh, trôi chảy, xiêu đổ, tan tác, từ ly! Rồi 
đâm ra “vội vàng”, “giục giã”, sảng sốt. Trong khi đó, thì 
những bài hát chiếu bóng, những đĩa hát tiếng Pháp đưa 
sang, rót vào tai óc tôi những ý niệm đại loại như: 

Tôi mơ một bông hoa 

Không bao giờ chết cả... 

... Nhưng nó khờ dại quá 

Giấc mộng của tôi mơ. 

Cứ mỗi lần hát bài này, thì lại như ai nghiến trong lòng, ứa 
nước mắt. 

Chỉ thấy cuối đường là già, là chết, nên lần chân không 
muốn bước; phía trước đã cụt đường vậy, không đi tới được 
nữa, bèn thoái lui, ngoảnh lại đi về phía sau. Tâm hồn cứ 
phóng ra cho thật xa, cho thật vu vơ, cho thật viễn vọng... 
Xa, và Xưa! Nhiều thi sĩ mơ mộng thuở những ông nghè vinh 
quy cưỡi ngựa, Quân hầu reo chuyển đất, Tung cán lọng vừa 
quay Í23!; chúng tôi cứ đi ngược thời gian, bới tìm những gì 
bụi bặm đâu đâu trong ngày tháng cũ. Chế Lan Viên, nhà 
thơ 16 tuổi, đã diễn tả rất tài tình cái tâm trạng đó: 


Đường về thu trước xa lăm lắm, 

Mà kẻ đi về chỉ một tôi... 

Nếu yêu một người, thì cứ muốn chiếm lấy tất cả người ta, 
bắt người yêu phải phụ thuộc vào cái fồ/ của mình, truy lĩnh 
một cách đau ốm cả tuổi nhỏ của người ta, cho nên rất động 
lòng khi tìm thấy cái trường xưa, người yêu học từ lúc còn bé 
xíu! Ôi! con đường trôn ốc, càng đi càng rút mãi vào chỗ 
thuỷ tận sơn cùng! 

Ở chỗ tận cùng cheo veo đó, Chiếc đảo hồn tôi rợn bốn bề, 
cái tôi thu lại chỉ bằng đầu một mũi kim, và qua vạn trùng 
đại dương, lên tiếng gọi kêu cứu tuyệt vọng: 

Giơ tay ta vẫy ngoài vô tận, 

Chẳng biết xa lòng có những ai! +“ 

Đối với cái xã hội trái ngược, tàn nhẫn quanh mình, tôi chỉ 
biết lấy một lòng thương mênh mang, đau đớn; luôn luôn 
nghĩ đến vấn đề đau khổ của con người, tôi không có cách gì 
giải quyết được, đành rải đi những Phấn thông vàng, mong 
xoa dịu những nỗi khổ một phần nào!... Tôi đã diễn tả đúng 
cái hoang mang trước xã hội bằng hình ảnh: 

Thuyền tôi không lái cũng không neo, 

Trên biển đau thương dạo cánh bèo; 

Trên biển đau thương ởi lặng lế, 

Thuyền tôi không lái cũng không chèo... 

Đối với nghệ thuật, tôi say mê, quý trọng, nhưng tại sao tôi 
thấy ngoài xã hội coi thường, coi khinh. Ngay từ bé, đứng 
nghe một người mù dắt em con gái nhỏ, gẩy chiếc đàn bầu, 
hát những bài ca Huế rất mực là hay và xin từng đồng xu, 
tôi đã chạnh lòng nghĩ đến thân tôi: “Nghệ thuật nghèo hèn, 


hay là Người mù hát dạo”. Một người thi sĩ, trong xã hội 
Pháp thuộc, ai quý trọng? Có tài như Tản Đà, cũng đến nỗi 
phải bói số Hà lạc để sinh nhai. An-phông-xơ Đô-đê 
(Alphonse Daudet) l15l vẽ một người có óc vàng, phải nạo óc 
ra mà bán; tôi nghĩ truyện một “Người lệ ngọc”, khóc nước 
mắt ra thành ngọc để độ nhật, đến lúc lệ cạn, phải châm gai 
vào mắt cho lệ ngọc cố rơi ra! Bởi thấy những người tài tình 
ở trong đời bị thiểu số và bị khinh thường, tôi nghĩ một bài 
văn để “Chiêu tài tử”, gọi nhau từ xưa đến nay lại, đặng tri 
âm với nhau, thương lấy nhau. Khi nghệ thuật không có lý 
luận cách mạng soi đường, không có quần chúng nuôi 
dưỡng, nó cầu bơ cầu bất như thế đấy! 

Đến khi ách Nhật thuộc quàng thêm vào cổ, tư tưởng tôi 
càng ngày càng bi. Tôi cố bám lấy lập trường tiểu tư sản 
đứng giữa của tôi: một mặt không hề chịu đi thi tri huyện 
làm quan, ghét sự buôn bán, sự “làm giàu”, lánh xa bọn ăn 
trên ngồi trốc của xã hội; phản đối những người làm thơ truy 
lạc, viết văn ca tụng thuốc phiện; đòi hỏi sự lành mạnh, sự 
sáng sủa trong văn học; một mặt không biết, không dám đi 
với quần chúng cần lao, nghèo khổ; tôi đứng giữa, giữ một 
thứ “trong sạch” tiêu cực, của những kẻ “tài tình là luy 
muôn đời”. Từ trước, chỉ biết buồn đau, chứ chưa hề viết 
một câu khinh bạc đối với cuộc đời, nhưng đến năm 1942- 
43, tôi đã cười mỉa tạo vật cứ lặp đi lặp lại mãi, người con 
gái lấy chồng, đẻ con, lại lặp lại cái sự yêu con... Năm 1943- 
44, ở trên cái gác Hàng Bông, tôi chạy buôn chợ đen thì 
không buôn được, viết văn thì cứ nói mãi cái buồn cũng hết 
chuyện, tôi ngồi giở quần áo cũ ra vá giữa một bóng chiều 


thu đông lạnh và héo xám như hoa khô. Đấy, thưa những ai 
hiện nay còn cao đạo và còn tự cho cái fói của mình là ông 
trời, cái fôi cũ nó vinh quang như thế đấy! 

Ôm mãi cái tôi mà lặn ngụp trầm luân mãi với nó, tôi đi đến 
chiêm ngưỡng nụ cười của đức Phật, sờ soạng một cách giải 
quyết nào đó trong “sắc sắc, không không”. Tại vì, mới bước 
vào tuổi thanh niên, tôi đã đọc nhà thơ lớn Ba Tư Ô-ma Kha- 
y-am (Omar Khayam)): - Cái bình thon thon kia, xưa là một 
người đàn bà có lưng ong rất đẹp; hoặc: Ta đừng dẫm hòn 
đất nhỏ nọ, xưa đó là con mắt của một người... Những hình 
ảnh nghệ thuật quá hay đó lặn sâu vào thâm tâm tôi, bây 
giờ lại nổi lên. Tại vì, trước tôi, một người rất tài hoa, rất 
thông minh, mà tôi rất phục, như Thánh Thán, viết văn phê 
bình Tây Sương ký có khí có thế như vậy, mà cuối tập Mái 
Tây, lại lấy kinh nhà Phật để chú các câu thơ; tôi đọc chương 
Kinh mộng cuối cùng, chỗ Quân Thuy đi ra kinh để thi, nằm 
mơ thấy Oanh Oanh chạy dõi theo mình, mà Thánh Thán 
bình luận, nói cái giác ngộ về sự “chiêm bao”, bỗng nhiên 
tôi lạnh rùng cả linh hồn: thì ra cả cái tình yêu kia đã làm 
mình mê mệt từ đầu sách đến giờ, vốn chỉ là mộng mị,, 
mộng mi!... 

Không có con đường để giải quyết thoả đáng cái tôi, tôi bèn 
từ chỗ mài nhọn sắc cái tôi như nữ thi sĩ An-na đờ Nô-ay 
(Anna de Noäilles) I16Ì muốn tự tạo mình thành “sinh vật độc 
nhất vô song, không gì thay thế được”, từ chỗ quá khích 
này, tôi sang chỗ quá khích khác, hai thứ đều duy tâm cả, là 
tôi rất cảm ơn nhà tôn giáo Ấn Độ Cơ-rit-na-muýc-ti 
(Khrisnamurti) L11 trỏ cho tôi con đường huỷ diệt cái tồi. 


“Một đêm sao” l18Ì nằm nhìn lên trời, tôi diễn tả cái cảm 
giác cô đơn cùng cực: “... Tuồng như tôi đã trôi giạt trong 
không rộng, và hai mắt tôi đã rời ra xa cách tôi; và chính hai 
mắt cũng rẽ nhau không song song nữa, lưu ly thất lạc mỗi 
chiếc một đường”. Cuối bài, tôi kết thúc: “Ta nguyện thành 
một đợt sóng ở giữa đại dương, một hạt bụi trong bãi cát, 
một bánh xe khi trời chuyển pháp luân. Khi gió dấy lên, khi 
nước cuộn, ta lăn quay trong tay của chúa đời. Làm gì có cái 
“ta”! Đó là ảo ảnh của tuổi trẻ; đó là nhầm lẫn của chúng 
sinh ham sống...” Thế là tư tưởng của tôi, cuối một con 
đường dài mười lăm năm đi tìm chân lý, đã đến câu ca vọng 
cổ rẻ tiền: - “Thà rằng thành chim hoá đá, vẩn vơ nơi núi Sở 
sông Tần...” 

Trong khi quần chúng càng ở dưới ách Pháp Nhật càng cùng 
khổ và đã bắt đầu chết đói, thì người trí thức, người nghệ sĩ 
ở tôi sa lây trầm trọng vào cả một hệ thống tư tưởng cũ như 
vậy, nó là một fạp-pí-lù tư tưởng của phong kiến, tư sản và 
tiểu tư sản; tôi cứ ngồi vá áo và phát ra những tiếng kêu đau 
đớn xé ruột xé gan. Tôi càng nghĩ suy, càng va đầu vào mâu 
thuẫn. Tâm hồn, trí tuệ tôi là một con chim lồng mà không 
tự biết, thấy mình có động cánh, thì tưởng mình bay; cứ lấy 
trái tim đập vào cửa “vĩnh viễn”, của “vô cùng”, kêu khóc: 
“Mở ra! mở ra cho tôi”, nhưng nó không mở ra bao giờ, vì 
làm gì có thứ cửa cố định, siêu hình ấy mà mở! 


Trong khi âm cực, dương hồi... 
Đến hiện nay mà còn có những người tự gọi là suy nghĩ, lại 
dựa vào cớ này cớ nọ để dè bỉu Liên Xô, dè bỉu Cách mạng 


do giai cấp vô sản dẫn đường, tôi là một người đã nhiều đau 
khổ bản thân, tôi thấy những kẻ ấy không biết điều thái 
quá! Nếu không có Cách mạng tháng Tám đến lôi bật tôi ra 
khỏi cái vũng lầy quằn quại, thì sau 1945, chắc tôi không 
còn có thể tiếp tục ngồi xỏ kim vá áo một cách “trong sạch” 
như thế mãi; mà một nữa là tôi đi vào truy lạc, bán văn 
buôn chữ, sa đoạ thành bồi bút chính trị; hai nữa là tôi hoá 
điên; chứ thế tất sự lửng lơ không thể kéo dài quá một mức 
nào đó được. 

Những thiên tài văn học cũ, dù sự nghiệp trước tác rõ ràng 
làm giàu tâm hồn tôi vô hạn, và dạy cho tôi nhiều vô cùng 
về con người và cuộc sống, nhưng tất cả những trang rất 
mực tài tình đó đều không đập phá gì hộ tôi được cái nhà tù 
tư tưởng siêu hình, vì chính họ cũng không tự phá nổi cho 
họ. 

Cụ Võ Liêm Sơn, tác giả thiên tiểu thuyết đầy ý tốt nhưng bi 
quan Cô lâu mộng Í13!, đã xua tay rất đúng, “lạy cả nón” cái 
xã hội cũ: 

Thôi thánh hiền, 

Thôi tiên phật, 

Thôi hào kiệt, 

Thôi anh hùng! 

Nhưng bài ca cảm khái của cụ thiếu hẳn một nửa. Vâng, âm 
cực thì dương hồi, tất cả những vị trên đây không cứu gì cho 
tư tưởng tôi được; duy ngày 19 tháng 8 năm 1945, có quần 
chúng, có Đảng Cộng sản, có chủ nghĩa Mác-Lênin áp dụng 
vào hoàn cảnh một nước nông nghiệp thuộc địa, có Cách 
mạng tháng Tám, em của Cách mạng tháng Mười, đã cứu tôi 


và cứu tư tưởng của tôi. Rõ ràng là từ trước, tôi mắc kẹt nửa 
người vào một cánh cửa mở đóng lừng khừng, cửa cứ 
nghiến, tôi cứ kêu vô ích và thất thanh, cầu cứu khắp các 
thứ sách vở trên đời ngoài sách vở Mác-Lênin, nên không đi 
đến đâu cả. Quần chúng lao khổ, rách rưới, chết đói đã đứng 
lên theo Đảng của giai cấp vô sản, lôi cuốn cả toàn dân tộc, 
đạp tung cánh cửa lừng khừng của lịch sử, tự cứu mình và 
cứu hàng vạn những nghệ sĩ, trí thức chết kẹt như tôi. Như 
vậy mà bảo tôi quên ơn, thì quên làm sao được? 

Những vấn đề mâu thuẫn tích luỹ hàng trăm, ngàn năm, 
quần chúng vượt bậc giải quyết, Đảng của giai cấp vô sản 
giải quyết. Trước hết chưa giải quyết những đau ngứa phiền 
toái của tôi, mà hãy kéo tôi đứng lên, gọi tên thật của tôi là 
một Con Người, xoá trên trán tôi cái vết sắt nung của thời nô 
lệ, trả cho tôi một Tổ quốc, một dân tộc, cho tôi một ý nghĩa 
của cuộc đời. Từ trước, học tập một nền văn học Âu châu 
vào hàng rực rỡ là văn học Pháp, tôi đã nhận thấy đại khái 
trong đó, trên nét lớn, thời kỳ cổ điển thì tìm chuộng !ế phải 
(la raison) thời kỳ lãng mạn thì tìm chuộng tình cảm (le 
sentiment), đến thời kỳ sa đoạ tiếp theo, nhiều trường phái 
văn học lại tìm chuộng cái phần thấp của con người, là cảm 
giác (la sensation). Cuối thế kỷ mười chín, và nhất là sang 
thế kỷ hai mươi, những “nhà văn” tư sản Pháp đủ các cỡ đi 
xục vào cái mũi ngửi, cái lưỡi nếm, cái mắt nhìn đường nét 
sắc màu, coi người ta là một cái túi để đựng các thứ sướng 
vui, đập vào những phần sơ đẳng nhất, con vật nhất của 
thằng người; và họ đầu tư nhiều nhất là vào những xúc cảm 
sinh dục! Cuối thời kỳ thứ ba này, văn học tư sản Pháp 


không có thời kỳ thứ tư nào để mà đi nữa. Cái bí đường của 
nó nhập cảng sang Việt Nam, “nhà văn” không còn thể 
thống gì sốt, lăn vào bàn đèn làm một con thiêu thân chán 
chường và ác khẩu; văn học không còn có tư tưởng, một số 
“nhà văn” ba hoa bán trời không văn tự, nhưng thực chất là 
muốn ăn ngon, chơi sướng mà lại rất nhác lười! Những người 
còn biết tự trọng và tiếp tục tìm chân lý của cuộc đời, thì 
lòồay hoay mãi cũng không thể nào giải quyết bằng “tinh 
thần” được. 

Cách mạng đến! Cách mạng Việt Nam mang tới cái mà văn 
học tư sản Pháp không có nổi, là sự hành động (I'action). 
Không phải cái thứ “hành động để mà hành động” (acte 
gratuit) của Ăng-đơ-rê Gít (André Gide), mà hành động cách 
mạng, hành động cùng với quần chúng, hành động có mục 
đích và có hiệu quả. Những ngày Cách mạng tháng Tám, tôi 
cùng bao nghệ sĩ, tri thức khác say sưa mỗi người một việc, 
ngày đêm công tác. Hoạt động, công tác cách mạng đã giải 
quyết sự hoang mang vô bổ của trí tuệ tôi, nhúng trí tuệ tôi 
trở lại trong cái ý nghĩa cơ bản của sự lao động. Thực dân 
Pháp đánh Nam Bộ, rồi toàn quốc Kháng chiến, Đảng trao 
nhiệm vụ giết giặc cứu nước cho ngòi bút tôi. Tôi rộng mở 
bước vào Kháng chiến trường kỳ, và tư tưởng của tôi còn 
gặp gỡ, trải vượt nhiều chặng đường xuống lên không phải 
là đơn giản... 


Càng sâu nghĩa bể, càng dài tình sông 
Muốn tự công bằng với mình, tôi phải tự nhận cái ưu điểm có 
hệ thống của tôi, là ngay từ nhỏ, do là con một ông đồ nho 


nghèo mấy đời, lại là con của má tôi là một người vợ bé, do 
sớm bị áp bức trong gia đình và sớm được biết cái nghèo 
túng, và do cố gắng suy nghĩ bản thân, tôi có một lòng 
thương người yêu người tràn ngập, mặc dầu có đượm một 
màu sắc không tưởng. Khổ buồn từ bé, tôi luôn luôn nghĩ 
đến vấn đề đau khổ của con người; tôi dám cả gan viết 
những câu như: 

Cho tôi đau mà bớt khổ loài người, 

Tôi nguyện sẽ chết trên cây thánh giá... (1938) 

Những khi tối đen bế tắc, cô đơn đến ghê lạnh, tôi vẫn thấy 
một điều mà tôi không thể từ chối được, là chung quanh tôi, 
vẫn còn có những con người: “Tôi như chiếc lá lo chuyện lìa 
rừng, buồn đời bé nhẹ; nghĩ đến muôn nghìn ức triệu lá bạn, 
mà lại phe phất với đời...” !20l, Cái tôi của tôi huênh hoang 
tự đại như một thằng bé con, nhưng nó vẫn còn ở trong hồn 
một điểm sống, một điểm sáng không tắt: “Về đêm, ta trèo 
ngồi trên đầu Trái Đất; thuyền ta nhịp, bơi qua các sao. Biển 
trời xanh đen, không thấy đầu đuôi, trên dưới. Ta buồn quá, 
muốn khóc; ta sầu cái sầu của vũ trụ, ta hận cái hận không 
gian... Trong cái đại dương vô liêu này, thôi chỉ là hư vô, là 
sức mạnh to lớn, gồ ghề, vô tri; bọn tinh đẩu làm gì mà xoay 
như thế? Tôi quay đầu lại nhìn các bạn vô số của tôi; chán 
nghĩ chuyện trời, tôi nghĩ chuyện người, và tự nhiên lòng tôi 
thấm thía yêu mến” (1939). Luôn luôn trong tôi có một sự 
dằng co như vậy; một mặt tư tưởng tôi học phải một nền 
văn hoá siêu hình, bị nó lôi theo xuống dốc và vào hũ nút; 
nhưng mặt khác, tôi vẫn đầy lòng thương yêu, và cãi lại: 
không thể chết hết, không thể mất hết được! đời vẫn cứ còn 


đây kia mà! Cuối Nhật thuộc, hai triệu nhân dân chết đói, tôi 
đã bị ngập đến tận cổ, nhưng nhất định tôi không chìm, tôi 
vẫn thở, tôi cố bơi, và tôi đã bơi đến với Cách mạng. Khi 
quần chúng cầm cờ đỏ sao vàng đi cướp lấy chính quyền 
vào trong tay, tôi thấy đó là điều tôi vẫn chờ đợi, thấy cuộc 
Cách mạng này là của tôi, không thể khác, không thể khác 
được! 

Tuy nhiên, cũng như trong ái tình, yêu nhau rồi, nhưng 
không phải nhất đán đã hiểu nhau tất cả; càng yêu càng 
hiểu, càng hiểu càng yêu, bao gồm cả những lúc hờn giận 
không hiểu nhau, thậm chí có lúc “bằng mặt chẳng bằng 
lòng”, tệ hơn nữa, có lúc tưởng như ly dị nhau được! Một số 
người yêu Cách mạng, đến với Cách mạng, nhiều khi cũng 
thế. 

Tôi hăng hái vào Cách mạng, vui sống với công tác, nhưng 
thực ra, đã ở với nhau, mà tôi mới khám phá ra Cách mạng 
dần dần... Vào làm Văn hoá Kháng chiến ở Thanh, đầu năm 
1947, tôi bỗng mở quyển Lịch sử kỳ diệu của loài người2!l 
ra đọc. Quyển sách chưa phải đã là không có khuyết điểm, 
nhưng tôi đọc nó như người được bác sĩ mổ lấy cái màng che 
nơi hai con mắt. Tôi sướng quá! Tôi đẻ ra đã làm một tên nô 
lệ nhỏ, suốt đời sống trong gông cùm, dưới chà đạp, thấy 
toàn chuyện xấu xa tàn ngược, nên chỉ tôi đã cho đó là tất 
cả lịch sử của loài người. Nhưng không, loài người bơi qua 
biển máu, trèo qua núi xương, bị các giai cấp thống trị kế 
tục nhau coi là cái rác, cực nhục quá lắm, nhưng mỗi thế kỷ 
đều có tiến thêm trên đường giải phóng, đều có sáng thêm 
mãi ra, đều có nổi dậy quật cho bọn áp bức bóc lột ngã 


chỏng gọng, rơi xuống ăn bùn, và lấy máu trả đền nợ máu! 
Té ra nghìn triệu người nghèo khổ bị chết bao nhiêu lâu nay 
không phải là cỏ cây mục nát vô ích, mà là động lực căn bản 
của cuộc vươn lên vĩ đại. Ừ, dầu cho chế độ tư bản, khi nó 
rẫy chết, khi nó thành chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa phát 
xít, nó tàn ác bằng mấy những ngày cuối cùng của chế độ 
phong kiến, Hít-le đốt hàng vạn người Âu châu trong lò, Mỹ 
thả bom nguyên tử giết dân Nhật, nhưng nó nhất định cáo 
chung, đó là thắng lợi ghê gớm của loài người. Ở cuối quyển 
sách dày, có cái chương lớn về chủ nghĩa xã hội. Cái chương 
kỳ diệu nhất, đơm hoa kết quả của lịch sử kỳ diệu loài 
người! Thì ra từ nhỏ đến bây giờ, tôi bi quan tắc tị là vì vô 
minh, là vì dốt, vì không được hiểu, và cả không muốn hiểu! 
Chứ Mác, Lê-nin, Cách mạng tháng Mười và Liên bang Xô 
viết vẫn rờ rỡ chói lọi trước tôi; nhưng cái nghề đời là như 
vậy, phải có Hồng quân Liên Xô đánh tan đội binh Quan 
Đông của Nhật ở Mãn Châu, Cách mạng tháng Tám vũ bão 
lay cả người tôi, thì mới chọc thủng được con đường cho 
chân lý đến với tôi được! 

Kỳ diệu thật! Tôi như vỡ lẽ ra hiểu tất cả! Từ trước tới nay, 
các tác giả lớn bé kêu khóc đời buồn, cuộc sống vô nghĩa, 
thế giới suy tàn... Pôn Mô-răng (Paul Morand) xách va-ly dán 
đủ các thứ giấy nhà ga đi chơi lắm nước về, thở hắt hơi ra, 
kêu: Chỉ trơ có trái đất! !22/Nhà văn Pi-e Lô-ti (Pierre Loti) !23i 
đồng thời là sĩ quan thuỷ quân Pháp, cưỡi tầu đi chu du hầu 
khắp thế giới, mà văn của ông cứ như một buổi hoàng hôn 
xám dài dặc, buồn thấm thía nhức xương; một con bò ở trên 
tầu của ông chờ ngày đem ra làm thịt, tiếng kêu thảm đạm; 


ông thương xót nó, trở nên đay nghiến: Thôi mà, những kẻ 
sẽ ăn ngươi, rồi họ cũng sẽ chết đấy mà! Sau chiến tranh 
1914-18, Pôn Va-lê-ri (Paul Valéry) !24l nói một câu trứ danh: 
“Chúng tôi đây, những nền văn minh, chúng tôi biết rằng 
chúng tôi có thể chết”. 

Các nhà văn tư sản Pháp trước chiến tranh 1914-18 và từ 
chiến tranh đó đến cuộc đại chiến 1939-45, kéo dài ở trong 
thơ văn họ một thứ buồn tận thế như vậy. Họ diễn tả rất 
đúng cái mốc meo cũ rích của thế giới tư bản và đế quốc 
chủ nghĩa; cái thế giới đó thì còn cái gì mới đem đến cho loài 
người nữa? nó chỉ tô hô ra một cái chán chường to lớn. 
Nhưng họ cũng diễn tả rất sai,— tôi chắc phần lớn họ là 
những đồ đệ vô tâm của chủ nghĩa “thành thật”, cứ có gì 
viết nấy theo cảm tính, chứ không phải họ bán mình cho 
bọn cá mập tài chính, — họ diễn tả rất sai khi họ vơ đũa cả 
nắm, cho rằng thế giới tư bản là tất cả thế gian, khi họ lấy 
cái buồn tận thế của tư bản chủ nghĩa điêu tàn mà phóng 
rộng bao trùm lên cả trái đất và vũ trụ. Có tận thế thật, 
nhưng chỉ là thế giới cũ tận thế; chứ còn thế giới mới đã 
xuất hiện lồ lộ ở Liên bang Xô Viết rồi! Chỉ nhầm lẫn — với 
một số người, thì là gian lận — có một chút xíu đó thôi: từ 
ngày 25 tháng 10 năm 1917, có đến hai hệ thống xã hội ở 
trên thế gian, nhưng văn hoá tư sản cứ làm như là vĩnh viễn 
duy nhất chỉ có một. 

Thế mà khóc lóc rên kêu thảm thiết, làm cho số nhà văn Việt 
Nam, sinh trong nước thuộc địa của đế quốc Pháp, cũng 
nhầm, khóc theo. Tản Đà nói: Bác đã về thôi, đời đáng chán. 
Thế Lữ nói: Nhưng đến nay cô ấy đã phong trần, Vì trông 


thấy cuộc đời thô rõ quá. Huy Cận nói: Đời nghèo thế, chẳng 
dành tôi chút lạ. Tôi cũng nói: Cuộc đời cũng đìu hiu như 
dặm khách, v.v... Khi than “đời buồn, đời là bể khổ”, chúng 
tôi chỉ muốn vạch cái cuộc đời mà chúng tôi đang sống, 
nghĩa là cuộc đời tư bản chủ nghĩa mà thôi; nhưng chúng tôi 
vô minh, dốt, nên đem tất cả cuộc đời ra mà chửi một thể. 
Chỉ nhầm có một chút xíu đó, chỉ quên hai dấu ngoặc đơn, 
đáng lẽ phải chú thích: (đời đây chỉ là đời tư bản chủ nghĩa) 
mà hàng trăm nhà văn Việt Nam ăn sầu nuốt hận, phao phí 
rất nhiều tâm huyết của mình. Chứ nếu sớm biết chủ nghĩa 
Mác Lê-nin, thì xã hội tư bản chết đi, chúng tôi chỉ có vỗ tay 
mừng, chớ làm sao lại đi khóc đống mối! 

Sức mạnh của một quyển sách như Lịch sử kỳ diệu loài 
người đối với tôi như vậy. Cuối năm 1947, làm ở Tiếng nói 
Việt Nam, tại ngoại ô thị xã Bắc Cạn, tôi lại được hiểu Cách 
mạng thêm một bước dài nữa, và căn bản. Tôi được đọc 
Những nguyên lý cơ bản về triết học của Pô-lit-de (Politzer) 
I2, Từ Cách mạng tháng Tám trở đi, dần dần quan sát 
những sự việc quanh tôi, tôi cảm thấy một thế giới mới, một 
tư tưởng mới, một hành động mới, nhưng lộn xôn, chắp vá. 
Quyển Pô-lit-de đã cho trí tuệ tôi một cái xương sống. Nó 
vạch cho tôi thấy cái “tội tổ tông” của tư tưởng tôi trước 
đây, là phương pháp siêu hình, chủ quan, duy tâm; lấy mình 
làm trung tâm của cuộc sống và vũ trụ, coi cái fói là một 
tuyệt đối bất di dịch, thì đồng thời cũng quan niệm sự vật và 
cuộc đời là từ xưa đến nay vẫn như thế, con người xưa nay 
vẫn thế, vũ trụ tuần hoàn lại chu kỳ quay về chỗ cũ...; quan 
niệm mọi vật cách biệt ra, không liên quan gì đến nhau, 


khoa học là khoa học, triết học là triết học; quan niệm đã 
chia ra thì chia ra vĩnh viễn và không thông với nhau được. 
Thuyền không giao nối đây qua đó, Vạn thuở chờ mong một 
cánh buồm 128! quan niệm sống là sống, chết là chết, hai 
điều trái ngược không bao giờ lại ở chung, Pô-lit-de kể rằng 
nhà tiểu thuyết Anh Hớc-bơ U-oen (Herbert Wells) sang Liên 
Xô, có đến thăm Ma-xim Goóc-ki và đề nghị với Goóc-ki lập 
ra một câu lạc bộ văn chương, trong đó người ta không làm 
chính trị. Dường như, nghe nói thế, Goóc-ki và các bạn ông 
bật cười, và U-oen lấy làm phật ý. Là vì U-oen hiểu và quan 
niệm nhà văn như sống ngoài xã hội, mà Goóc-ki và các bạn 
ông thì biết rằng trong đời, không phải như thế! 

Quyển Pô-lit-de đã cho tôi một phương pháp tư tưởng khác 
hẳn. Tóm tắt lại, thì cũng có mấy chữ thôi: duy vật biện 
chứng, duy vật lịch sử - ấy thế mà nó cách mạng cả thế giới. 
Khi nó đến với tôi một cách có lớp lang, hệ thống, lại như 
một người bạn chậm rãi phân trần sai, đúng, thì nó đích là 
“chiếc thuyền bát nhã” chân chính đưa trí tuệ tôi vượt biển 
vô minh đến bờ giác ngộ. 

Như thế là trí tuệ tôi đã được phát động. Nguy hiểm nhất 
cho chủ nghĩa tư bản, là hạt giống tư tưởng Mác vào trong 
óc người và nẩy mầm trong đó. Trong ba bốn năm sau, tư 
tưởng tôi, theo quy luật của sự nẩy nở, tự nó một ngày một 
xé toang ra. Tôi hiểu Cách mạng, hiểu Đảng nhiều thêm. Một 
ngày một thấy mở rộng. 

Lúc mới hơn hai mươi tuổi, mà tôi đã “Giã từ tuổi nhỏ” rất 
lâm ly; đến trước Cách mạng tháng Tám, tôi đã tự cho mình 
già, ngồi chằm vá áo. Nhưng từ khi biết chủ nghĩa Mác, tôi 


thấy mình được vào một lịch trình mới xuất phát, còn rất trẻ, 
tiến bộ đến vô cùng. 


Lại tìm những lối đoạn trường... 

Tuy vậy, dù sao, tôi cũng mới giác ngộ trên lý thuyết. Có lẽ 
cái vui sướng lớn của tôi là tự nhấc ra được khỏi một hệ 
thống chết, mà vào một hệ thống sống, nghĩa là tự cứu được 
mình. Mà đến với chủ nghĩa xã hội vì mình, thì chóng chầy 
những đau ngứa phiền toái cũ lại phát ra. 

Những năm 1951, 52, 53, sau thắng lợi chiến dịch Biên giới, 
cuộc kháng chiến của ta trên đà trưởng thành mạnh, phải 
vượt những khó khăn rất to lớn. Bấy giờ, chỉ phơi phới đứng 
trên lập trường dân tộc chung chung mà thôi, không đủ nữa. 
Kinh tế của ta còn rất ì ạch, thuế nông nghiệp chưa có, 
Chính phủ phải tạm vay, có những lúc đói to, những vùng 
thiếu muối; bấy giờ phải có cái dạ sắt gan đồng của anh 
công nhân, anh bần cố nông, và có cả cái chí phấn đấu của 
họ, nghĩa là phải có cái giai cấp tính của những người mất 
thì chỉ mất cái xiểng, được thì được cả thế giới, mới chịu 
đựng được gian khổ. Mà đó là nhược điểm sâu sắc của tôi. 
Các thị trấn “tươi” lâm thời xẹp kém đi, các cơ quan cứ rút 
sâu thêm vào rừng; tôi ngại quá! 

Sớm nay ra khỏi u tì quốc, 

Một chiếc xe nhanh đạp giữa đường... 

Mặt khác, xã hội mới càng ngày càng rõ qui luật tư tưởng, 
qui luật tổ chức của nó; nó đấu tranh mạnh với xã hội cũ để 
cho bản chất mới của nó trưởng thành; nó chống chủ nghĩa 
cá nhân tư sản, chống cái tản mạn tiểu tư sản, chống tinh 


thần vô chính phủ; nó đòi hỏi ý thức kỷ luật cao với tập thể, 
tinh thần trách nhiệm đủ với công tác; nghĩa là nó tiến hành 
đấu tranh tư tưởng. Mà đó cũng là nhược điểm sâu sắc của 
tôi. 

Và xã hội mới đòi đẻ ra thực sự rồi; nó không chịu “dân tộc 
chung chung” nữa. Nó cấp bách yêu cầu làm cái việc mà 
cách mạng tư sản Pháp đã làm từ năm 1789; nó đòi hỏi dân 
cày phải có ruộng. Đồng thời, Mỹ can thiệp ngày càng rõ 
mặt vào Đông Dương; những trận ném bom, những trận càn 
khốc hại; lưới gián điệp tung ra. Cuộc kháng chiến gay go 
đòi giữa ta và địch phải rạch ròi. Cuộc đấu tranh giai cấp 
dần dần phải quyết liệt. Mà đây càng là nhược điểm sâu sắc 
của tôi. Từ xưa, tôi cứ “thương người chung chung”. Tôi vẫn 
mơ ước một xã hội mà mọi người sung sướng; nhưng muốn 
đến đó, phải biết thương những con người cụ thể, phải có 
thương ai? ghét ai? phải qua con đường đấu tranh giai cấp 
để xoá giai cấp. Con đường có rất nhiều đau đớn, nhưng 
không qua nó, thì không đi được tới đâu. Sợ đi qua con 
đường đó, tức là tôi vẫn ôm cái xã hội chủ nghĩa không 
tưởng, cái xã hội chủ nghĩa làm sẵn từ trên trời rơi xuống. 

Và một mặt khác nữa, càng đi sâu vào Cách mạng, sự sáng 
tác càng gian nan. Từ trước, tôi viết cho những người “có 
học”, tức là, trên nét lớn, những người từ tiểu tư sản trở lên 
trong xã hội cũ. Bây giờ, những con người “vô học” cũ, nhờ 
cách mạng, họ đã có học, họ đã đọc sách và họ biết cả phê 
bình nữa; họ yêu cầu phải nói đến họ, công nông binh; 
không có lý gì họ nai lưng ra đổ mồ hôi, đổ máu nhiều nhất, 
mà trên sân khấu của các tác phẩm, lại chỉ có những người 


khác. Những người “có học” lớp trước kia, bây giờ cũng đã 
thay đổi cả yêu thích cũ, chính họ lại cũng đòi hỏi nói về 
công nông binh. Mà đó cũng lại càng là cái nhược điểm rất 
sâu sắc của tôi. 

Những nhược điểm rất sâu sắc chủ quan của tôi không đáp 
được những đòi hỏi gay gắt khách quan của kháng chiến, 
trong hai, ba năm trời, trong tôi có một cái gì cứ chùn dần, 
cứ cuốn lại. Ngoài mặt thì như không có gì xảy ra, nhưng ở 
chỗ tỉnh vi, kín nhẹm nhất, có một sự rút trốn. Cái chất 
hưởng thụ, cầu an tích luỹ trong thể xác và tâm trí tôi hàng 
mấy chục năm, nay làm thành một sức ỳ khó lay chuyển. 
Gian khổ, khó khăn không chỉ ở đằng xa, nơi quần chúng 
vẫn chịu và gánh mà đã đến đụng chạm ngay bản thân tôi; 
tôi không thể “kháng chiến vui vẻ, cách mạng vui vẻ” nữa. 
Tự tôi mình theo tinh thần của giai cấp vô sản, gay lắm! Tôi 
đâm ra hờn, tủi, dỗi với những người đấu tranh với tôi; tôi tự 
ái giai cấp, bám lấy các thứ chức tước, danh hiệu cũ. Sáng 
tác cái mới thường thường bị thất bại, tôi quay về dựa lưng 
vào các thứ “của chìm”: tác phẩm ngày trước của mình. Kỳ 
tình, tôi vẫn biết đứng chỗ cũ không thể được nữa; tuy 
nhiên, lại ngại sang đứng chỗ mới; tâm trạng tôi như người 
bị chẹt, tỉnh thần bất ổn, vẫn gần với quá khứ, vẫn xa vợi 
với tương lai. Cứ chạy sang bên này rồi chạy sang bên kia, 
thật là đau đớn. 

Tôi không bi quan như xưa kia cho cuộc đời, tôi biết chắc là 
xã hội đang tiến mạnh; nhưng tôi tự bi quan. Khi người ta 
cảm thấy mình không tiến được nữa, người ta dễ oán hận, 
người ta ngậm ngùi. Tôi đâm rơi vào cô độc; có khi nằm ngủ, 


tôi thấy tôi vào thành Hà Nội mua đủ các thứ đồ hàng, 
nhưng độp một cái, địch đã biết được tôi, nó đuổi rượt và tôi 
chạy hộc tốc toát mồ hôi; mở mắt ra, mừng rằng mình vẫn 
nằm yên giữa cuộc kháng chiến, chẳng địch nào bắt mình 
được cải! 

Ai giật mình rùng rợn khi nghĩ đến một vài cái lệch lạc, gò 
ép, “chụp mũ” phạm phải trong những lớp học tập chính trị 
thời Kháng chiến; nhưng tôi, tôi rất cảm ơn Chỉnh huấn, cảm 
ơn những đồng chí đã giúp tôi làm một cuộc vệ sinh lớn cho 
tư tưởng. Có thể họ đã cọ xát hộ tôi mạnh quá, đôi chỗ bị 
rách da chảy máu chăng - và tôi cũng có thể phạm như thế 
đối với họ — chúng ta dù có quá hăng, đôi khi dùng thuốc 
hơi mạnh, nhưng thuốc đắng vẫn cứ dã tật được như 
thường! Ở lớp Chỉnh huấn bốn tháng năm 1953 ra, tôi có 
thể tự hào rằng tôi đã phá được vòng vây luẩn quẩn của sự 
lừng khừng, và đã có trời cao biển rộng. 

Bước đầu tuy chửa là bao, 

Nhưng nghe đã rộng, đã cao vô ngần! 

Tôi không tự ti nữa, mà tự tin mình, bởi tôi tin ở quần chúng, 
tin ở Đảng. Tôi thấy rằng Đảng, tức là chân lý. Chủ nghĩa 
Mác Lê-nin cũng như khí trời trong tốt; phổi ai hít thở được 
nhiều bao nhiêu, càng khoẻ mạnh bấy nhiêu; Đảng là ở 
mình. Ta không thể dối được mình, thì cũng không thể ở giả 
với Đảng; Đảng là hoàn toàn tự nguyện, tự giác. Các nhà 
văn rất thích sự chân thành, thì Đảng là sự chân thành. 

Hai đợt đi làm đội viên phát động quần chúng giảm tô ở làng 
Còng (Thanh Hoá) và xã Cát Văn (Nghệ An) tiếp tục tái tạo 
tôi trong quân chúng nông dân. Từ thương người chung 


chung trước Cách mạng, tôi đã yêu thương những con người 
lao khổ nhất, xương máu nhất, chung chiếu rách với họ, chia 
mắm cà với họ, đứng trên lập trường của họ cùng họ đấu 
tranh: tôi đã bắt rễ vào đất của quần chúng. 


Từ phen đá biết tuổi vàng, Tình càng thấm thía, dạ 
càng ngẩn ngơ 

Tôi không dám nói đã biết được tuổi vàng, vì chủ nghĩa Mác 
Lê-nin có một con đường phát triển vô cùng tận. Tôi chỉ 
muốn nói càng ngày tôi càng yêu, hiểu Cách mạng tháng 
Tám, Cách mạng tháng Mười hơn. Mười ba năm sống trong 
chế độ mới của chúng ta, không thấm thía sao được. Từ một 
người nô lệ, từ một kẻ tù tư tưởng của văn hoá cũ, tôi đã 
thành một người tự do. Tôi không muốn cái xã hội đã bắt 
những em bé phải khóc vì buồn, những em bé đòi mẹ nhả 
cơm ra, những em bé chết đói bám vào cửa kính như ruồi, 
tôi không muốn nó còn quay trở lại. Ngòi bút của tôi nhọn, 
có thể góp sức cản đường nó. Khi nó lồng lộn đòi trở lại ở 
nước anh em Hung-ga-ri, tôi ở xa, vẫn biết mặt biết tên của 
nó. Tôi không thể phút nào quên được rằng nó còn ở trong 
miền Nam nước Việt thân yêu của ta! 

Những em bé của chế độ ta đã no hơn, ấm hơn, chúng nó 
hát ca luôn miệng; và chúng nó thông minh, cái thông minh 
dũng cảm. Tôi coi chuyện em Ngọc như một trong trăm ngàn 
điển hình của các em đi kháng chiến. Ngọc làm liên lạc ở 
mặt trận, lúc đầu kháng chiến, bị thương. Bác sĩ phải mổ. 
Chị y tá thương em quá, ôm lấy đầu em, che mắt em lại. Em 
Ngọc nói, tỉnh táo: “Chị không cần phải che, hãy để cho em 


nhìn thấy vết thương của em.” 

Ngọc muốn nhìn sự thật căm thù, không muốn trốn. Nhưng 
khi mẹ Ngọc hay tin, tìm đến thăm, thì Ngọc vẫn hãy còn 
nhỏ lắm, Ngọc thích làm nũng mẹ, đòi quà. 

Chủ nghĩa nhân văn của chúng ta như thế đó. Một em liên 
lạc khác, không hơn mười ba tuổi, trong khi một toán quân 
ta, những năm đầu kháng chiến, rút lui lộn xôn, đã ở lại sau 
trên chiến địa, mò mẫm các bờ bụi, thấy một anh bộ đội bị 
thương nặng, nằm như người chết. Dốc hết toàn lực, bằng 
mọi cách, em cố cướp thời gian, cõng đưa anh về căn cứ, và 
đơn vị đã chữa được anh sống lại. Toàn đơn vị tuyên dương 
em, hỏi em vì sao đã cứu sống được một người, em trả lời: 
“Em sờ ngực anh thấy hãy còn nóng, em tiếc...” 

“Em tiếc”, đó là chủ nghĩa nhân văn của chủ nghĩa Mác Lê- 
nin chúng ta! 

Chúng ta không bao giờ coi một người còn sống là một “cô 
lâu mộng”, mà trái lại, chúng ta cố cứu sống lại những cái gì 
ngỡ là đã chết. Ví dụ như tư tưởng. Chúng ta rất muốn sống 
lâu năm, đem kinh tế, khoa học, y học để làm dài đời sống 
con người; nhưng chúng ta không chỉ thấy đời sống là một 
số lượng ngày khoái lạc cố đếm được càng nhiều càng hay. 
Chúng ta không quan niệm cái vĩnh viễn theo kiểu sợ già, sợ 
chết đó. Chúng ta là những người duy vật, nhưng đầy lý 
tưởng; chúng ta biết cái tỉnh diệu của đời sống là ở bên 
trong. Cái tồi của tôi, không cần và không nên huỷ diệt nó 
như vài nhà tôn giáo Ấn Độ quan niệm. Tôi vui sướng mang 
cái riêng, nhưng không tôn nó làm bạo chúa, mà hoà nó với 
cái chung; cái tôi kiểu mới này giàu và mạnh, sinh sôi nảy 


nở mãi đến hơi thở cuối cùng. Từ lúc hoà nó được với muôn 
người, tắm nó vào hành động cách mạng, thì nó thành bất 
diệt. 

Vũ trụ của ta cũng vậy; nó không điêu tàn chút nào hết. Nó 
không quay luẩn quấn, mà có một lịch sử, một đường tiến. 
Đầu tiên của loài người, vệ tinh xô-viết đã đem tin vui của 
Cách mạng tháng Mười vào trong vũ trụ. Con người, mà chủ 
nghĩa Mác Lê-nin hoàn toàn tin tưởng, đã bắt đầu ra mắt 
trên sân khấu của vũ trụ rồi! 

Cái lạc quan không cùng của chủ nghĩa Mác Lê-nin đã rọi 
ánh thấu đáo vào tư tưởng tôi. Tôi rất biết rằng tâm trí tôi 
không phải chỉ có vui, mà luôn luôn có những mâu thuẫn 
mới, nảy ra trong đó, bắt tôi phải giải quyết. Khi chưa giải 
quyết được, thì ít hay nhiều, tôi còn buồn. Nhưng buồn chưa 
phải là bi quan. Mà nếu tôi có bi quan riêng tôi, thì mặc kệ! 
đời vẫn cứ có hướng lạc quan để tiến. Nhưng mà mình đã 
nhận định được rằng đời lạc quan tiến, thì mình cũng không 
có thể bi quan lâu về mình. 

Cái vấn đề tư tưởng chính trong văn học là nhà văn có được 
một niềm lạc quan cách mạng về quốc gia dân tộc, về xã 
hội, về nhân loại hay không? Cái lạc quan này có đầy đủ lý 
luận khoa học, chứ không phải cuồng tín; nó dựa chắc chắn 
vào quần chúng và Đảng; nó không sợ đấu tranh. Do vậy, 
thực chất của vấn đề bôi đen, tô hồng, theo ý tôi, là vấn đề 
thái độ đối với Đảng của giai cấp vô sản. Hòn đá thử vàng 
của một người, trước hết vẫn là thái độ của người đó đối với 
địch, đối với ta, với những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. 
Trên một con đường gồ ghề, có những người cùng đẩy một 


chiếc xe bò. Do bản thân chiếc xe bò sức chưa được mạnh — 
nó chưa phải là một chiếc ô tô — lại do khuyết điểm xếp đặt, 
lau chùi kém, nó còn ởi cà rịch cà tang, và kêu cọc cạch cút 
kít nhiều quá! Có người nóng tính vừa đẩy xe bò vừa chửi; 
có những người ráng đẩy cho mạnh hơn, những người này 
thì thường ít hay kêu om mà gắng nghĩ cách chữa xe; có 
người buông xuôi tay ra mà đứng bên đường; có người lấy 
cớ xe sai, nhẩy phóc lên xe ngồi để người khác đẩy mình. Lại 
có đứa vốn không yêu xe, xúi người ta đến đánh anh cầm 
càng đằng trước. Ai có lý và ai có lực? 

Nhà văn dù có tài mấy, mà như Ho-vơ Phát (Howard Fast) bỏ 
mặt trận của Đảng trong lúc gay go và địch đang lợi dụng 
khuyết điểm của ta để tập trung đánh ta, chỉ là một kẻ đào 
ngũ. Dù là Picátxô (Picasso), hoạ sĩ lừng danh thế giới, đồng 
chí Picátxô ngày 20 tháng 11 năm 1956, khi cùng chín đảng 
viên trí thức khác, nằm trong các chỉ bộ, Đảng bộ khác nhau 
mà đã gửi thư tập thể thẳng cho các Uỷ viên Trung ương 
đang họp Ban chấp hành, đòi triệu tập Đại hội Đảng bất 
thường nhân vì có việc Hung-ga-ri, và ngay hôm sau, thư và 
tên người đã thấy đăng trên báo tư sản; đồng chí Pi-cát-xô 
cùng chín đồng chí ấy đã được Trung ương Đảng Pháp công 
bố bản trả lời chính thức, đồng thời công khai phê bình trước 
Đảng và toàn dân về việc hành động một cách bè phái và vi 
phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Một thiên tài lỗi lạc đến 
đâu cũng không thể coi hơn giai cấp công nhân và Đảng của 
nó, hơn quần chúng nhân dân, hơn dân tộc. Trong những 
ngày Đảng Pháp bị bọn phản động tấn công điên cuồng, 
đồng chí Giô-li-ô Quy-ri (Joliot Curie) phát biểu: Chưa bao giờ 


tôi thấy tôi thực sự tự do như bây giờ. 

Lẽ phải ở với những người dù nóng tính hay đằm tính, tích 
cực đẩy, chữa, lái chiếc xe bò. Lễ phải, và cả sức mạnh, ở 
với những người lao động, xây dựng, chiến đấu. 

Chúng ta từ một xã hội cũ và xấu thoát thai ra, nên chúng ta 
hiện nay vẫn đang còn hai bậc thang đánh giá: những người 
hưởng thụ nhiều thì ít hy sinh, những người hy sinh nhiều thì 
hưởng thụ chưa được mấy; chúng ta sẽ làm cho chỉ còn có 
một bậc thang công minh trong một xã hội không có giai 
cấp. Trong khi còn chưa đến đó, thì nhiều người vẫn còn lấy 
sự giành giật tối đa hưởng thụ làm lẽ sống của họ. Nhưng 
trên tinh thần, lúc nào cũng chỉ có một bậc thang cao cả: là 
hy sinh. 

Sung sướng thay, vinh quang thay những đồng chí đã đến 
với Đảng từ lúc tối lửa tắt đèn xưa kia, những đồng chí khổ 
trước thiên hạ, sướng sau thiên hạ! Đáng kính yêu thay, 
quần chúng trung bình và vĩ đại, bao giờ cũng chịu thương 
chịu khó như một bà mẹ, có khi trồng cây mà bị bọn láu cá 
hái quả ăn trước! 

Cách mạng tháng Mười đã 40 năm. Cách mạng tháng Tám 
đã 13 năm. Tôi có thể nói với Đảng của giai cấp vô sản và 
của dân tộc: 

Lên non em cũng theo lên, 

Xuống biển em cũng ngồi bên mạn chèo. 

Không những ngồi bên mạn chèo, mà trong tay dù chỉ có 
một cái que cũng thọc xuống nước mà bơi, bơi đến Thống 
nhất Tổ quốc, Hoà bình thế giới; bơi đến chủ nghĩa Xã hội, 


bơi đến chân trời Cộng sản. 

10-1937 

Chú thích 

1l Douanes: Thương chính, thuế quan (nguyên chú) 

i2Thời phong kiến, ở Trung Kỳ có những trự tiền đồng ăn ba, 
ăn sáu, ăn mười trự tiền kếm. Một xu đổi được 15 đồng tiền 
ăn ba. (nguyên chú) 

i3! Tương đương cuối cấp Một (nguyên chú) 

i2LTương đương cấp Hai (nguyên chú) 

i5 Tựa Truyện Kiều của Chu Mạnh Trinh, Đoản Quỳ dịch 
(nguyên chú) 

i6 Nhà văn Pháp thế kỷ 17 (nguyên chú) 

IlZ “Anh hùng lãng mạn” của Chateaubriand (1749-1848) tạo 
ra. (nguyên chú) 

I8_⁄Anh hùng lãng mạn” của Goethe (1749-1832) tạo ra. 
(nguyên chú) 

I3IThị sĩ tượng trưng Pháp (1864-1936) (nguyên chú) 

I101 Nhà triết học Pháp (1854 - 1888) (nguyên chú) 

I11Thơ Huy Cận (nguyên chú) 

i12LThơ Hàn Mặc Tử (nguyên chú) 

i131Thơ Nguyễn Nhược Pháp (nguyên chú) 

¡14L Thơ Phạm Hầu (nguyên chú) 

i12! Nhà văn Pháp (1840- 1897) (nguyên chú) 

I161 Nữ thi sĩ Pháp nổi tiếng (1876-1933) muốn “créer le plus 
irremplacable des êtres“” (nguyên chú) 

L12LKhrisnamurti, Ramakhrisna, Vivekananda: những nhà tôn 
giáo Ấn Độ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 (nguyên chú) 

¡181 Đăng tạp chí Thanh nghị 1944 (nguyên chú) 


/12L Võ Liêm Sơn (1888-1949) viết Cô lâu mộng năm 1928, 
xuất bản năm 1934. (nguyên chú) 

I201 Rút ở bài "An ủi giữa loài người" (1939) (nguyên chú) 
21L Histoire prodigieuse de IHumanité của André Ribard 
(nguyên chú) 

I22LRien que la terre, tên một quyển sách của Paul Morand 
l231 Nhà văn Pháp (1850 = 1923) 

I24LThị sĩ Pháp, nặng về hình thức câu thơ 

I23LMột nhà triết học trẻ tuổi Pháp, đảng viên Cộng sản, bị 
Đức Hít-le giết (nguyên chú) 

I26Thơ Huy Cận 


Xuân Diệu 
Những bước đường tư tưởng của tôi 
Phần II 
Thế nào là cái Mới? 


Không say sưa vì danh từ 

Trong nghệ thuật cũng như trong cuộc đời, chúng ta quý yêu 
cái mới chân chính, đón chào, mong đợi, cổ võ cái mới chân 
chính, và cả phấn đấu nữa để cho cái mới chân chính ra đời; 
chúng ta đứng về phe nó, khi nó đấu tranh với cái cũ. Cái 
mới chân chính là ánh sáng của trí tuệ chúng ta. Duy có một 
điều, là nó phải thực chân chính là cái mới. 

Thật vậy. Chúng ta càng yêu cái Mới bao nhiêu, chúng ta 
càng muốn nó “thật vàng chẳng phải thau đâu”. Chúng ta 
không chịu làm những trẻ con bị nhầm vì những cái nước mạ 
loè loẹt. Chúng ta đã từng biết rằng những danh từ quý báu 
nhất, như chữ tự do (hãy nhớ đến cái “thế giới tự do” của 
Mỹ), như chữ cách mạng (Pê-tanh bán nước Pháp, mà tự cho 
là làm “cách mạng quốc gia”), cũng bị lộn sòng. Trong nghệ 
thuật, ai cũng muốn giật cái chữ “Mới” về phía mình, và ẩy 
cái tiếng “Cũ” về phía những người không đồng ý. Vậy cho 
nên, chúng ta muốn lột trần trụi ra để xem thực chất các 
quan điểm nghệ thuật, chứ chẳng tin ở cái nhãn hiệu, cái 
chiêu bài. 

Thường, sinh ra trước trong thời gian thì gọi là cá ; sinh sau 
trong thời gian thì gọi là mới. Như vậy, cái giá trị há chỉ vì ra 
trước với ra sau hay sao? Có những thanh niên cá biệt, tuổi 


tuy trẻ, nhưng tư tưởng rất lạc hậu; trái lại, có những người 
đứng hay nhiều tuổi mà tự rèn luyện theo cách mạng, tư 
tưởng rất tiền tiến. Trong nghệ thuật, theo ý tôi, nên nặng 
về phân biệt cái đúng với cái sai, cái hay với cái dở, nhiều 
hơn là tung ra những hình dung từ mới và cũ rất dễ mập mờ 
đánh lộn. Có cái cũ mà rất hay như những điệu dân ca mà 
chế độ phong kiến và đế quốc để rẻ rúng, mai một, nhưng 
ta nay “phủi cũ thấy mới”. Có những điệu nhạc giật gân và 
gọi dậy thú tính, của văn hoá tư bản Mỹ, mới toanh không 
giống nhạc của chúng ta một chút nào hết, mà thật là dở và 
xấu xa. Nghệ thuật chân chính không chịu kiếm ăn trong 
tính hiếu kỳ. Chúng ta lại còn chủ trương những tác phẩm 
mới của ta vẫn nối tiếp không đứt quãng với những truyền 
thống cũ, đã được quần chúng, đã được dân tộc lọc lựa và 
thử thách lâu đời. Không phải cái gì cũ cũng là già nua, tồi 
tàn, đáng vứt đi. Không phải cái gì mới cũng là đáng hai tay 
rước lấy. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn rất cần thảo luận cho sáng rõ vấn 
đề mới, cũ. Vì đi tìm cái Mới là một nhu cầu sinh tử của nghệ 
thuật, đấu tranh cho cái Mới là một nhiệm vụ thiêng liêng 
của nghệ thuật. Tất cả vấn đề là ở chỗ: cái Mới là cái gì? 


Xã hội cũ có cái gì là mới? 

Mỹ học của giai cấp vô sản cũng đi tìm cái mới, mà mỹ học 
của giai cấp tư sản cũng đi tìm cái mới. Chính vì hai bên 
cũng đều có cái sự việc “đi tìm cái mới”, nên một số người 
nhầm lẫn lộn phèo, không phân biệt được mới với mới, tìm 
với tìm. Sự thực, cái mới mà chúng ta tìm, cũng như cách 


tìm cái mới của chúng ta khác hẳn với của mỹ học tư sản. 
Xã hội phong kiến và đế quốc là một xã hội cũ rích, mệt mỏi 
đến tận xương tuỷ. Trong nước Việt Nam nô lệ trước Cách 
mạng tháng Tám, dù những thanh niên “như trăng mới lên, 
như hoa mới nở”, huyết khí hăng hái, cũng cảm thấy cái 
cuộc đời ao tù như nước đọng. Một không khí phai tàn, tha 
ma, nghĩa địa phủ trùm lên mọi vật; dù, theo luật tự nhiên, 
cây vẫn ra hoa, người vẫn đẻ con, mùa xuân vẫn đến, nhưng 
mà sao những tâm hồn trẻ nhất cũng cảm thấy buồn, chán, 
và chết trong các tế bào của mình. Một thi sĩ mười sáu tuổi 
như Chế Lan Viên thuở đó, đã thốt ra rất sâu sắc: 


Trời hỡi trời! Hôm nay ta chán hết 

Những sắc màu hình ảnh của Trần Gian. 

Một thi sĩ như Huy Cận, thuở đó vào khoảng mười tám tuổi, 
đã phải vạch vôi vào trán xã hội: 

Quanh quẩn mãi giữa vài ba giáng điệu, 

Tới hay lui vẫn chừng ấy mặt người... 

Tìm chân lý, tìm hạnh phúc trong cái xã hội đó, nhà thơ Lưu 


Trọng Lư phải than: 


Tìm đâu cho thấy bóng chim hồng, 
Chỉ thấy lưng trời một mảnh lông... 


Nhắc lại như vậy, để thấy cái cũ rích của xã hội cũ. Tìm cái 
mới gì trong xã hội phong kiến, đế quốc đó? Lớp nhà văn, 
nhà thơ chúng tôi khi đó chưa giác ngộ chủ nghĩa Mác-Lê- 
nin, chưa biết nhìn thấy cái mới, cái tương lai đang nằm 
trong quần chúng. Chúng tôi lặn chìm, bơi ngụp trong thế 
giới trị vì của cái cũ. Vì những lý do này hay những lý do 
khác, một số tác phẩm trước Cách mạng có đóng góp một 
phần mới đáng kể trong văn học Việt Nam, vấn đề này ta sẽ 
nghiên cứu sau. Nhưng căn bản vẫn là tìm một số “cách nói 
mới” để diễn tả cái cũ. Chúng tôi có “thành lập cá tính”, 
“phát huy độc đáo” trong một phạm vi nào đó thật. Để làm 
gì? Để nói cái cũ nó rúc xương chúng tôi, nó muốn đè chết 
chúng tôi! Riêng tôi còn quan niệm nhà thi sĩ, nhà nghệ sĩ là 
một người khách mới đến thăm một cái nhà cũ. Mang tâm 
hồn hồn nhiên, tươi rói như đứa trẻ con thấy cái gì cũng mới 
lạ, say mê, người thi sĩ vào cuộc đời (cũ) như một kẻ lần đầu 
đến thăm nhà lạ. Hai ông chủ, bà chủ thì đã quen nhẵn từ 
cái phòng, cái ghế, từ những cây trong vườn nhà mình; 
nhưng người khách mới đến, vì nhìn lần đầu, và vì tâm hồn 
quá phong phú, nên cái gì cũng trằm trồ ngạc nhiên: “Ồ nhà 
thích quá nhỉ! Ồ vườn đẹp quá nhỉ!”. Và hai ông bà chủ cũ 
rích nọ, lây ông khách, cũng thấy vườn và nhà cũ rích kia là 
hay, là thích... Nhưng than ôi! trong một hệ thống đời tan rã, 
chán chường, có thể nào người thi sĩ kia lấy tâm hồn của 
mình ra mà bù mãi cho, mà đắp điếm thêm mãi cho cái khô 
cạn, cái tầm thường của xã hội không? Anh ta có thể cứ rót 


rượu “mới” của tâm hồn mình ra, để rồi lại tự uống lấy, mua 
một cái say sưa vờ mãi mãi không? Nghệ sĩ không thể tự 
huyễn diệu lâu dài được; chẳng bao lâu, chính cái tâm hồn 
“mới” của anh cũng bị cái xã hội áp bức bóc lột rút hết sinh 
khí như một cái xác ve sầu! 

Ở phạm vi to lớn hơn nước Việt Nam thuộc địa, cả cái hệ 
thống thế giới tư bản cụt đường tiến. Như một câu thơ cụ Võ 
Liêm Sơn đã nói, nó “tiến hoá vòng quanh về vực tối”; chất 
độc của nó tiêm vào tâm hồn rất nhiều nhà văn; họ thấy mọi 
sự đều não nuột. Từ năm 1859, nhà thi hào Pháp Baudelaire 
đã làm bài thơ “Du lịch”, nói tâm trạng những kẻ đi để mà 
đi, thế giới dù nơi nào thì cũng là “một khóm dừa ghê rợn 
trong một sa mạc chán chường” và kết thúc bằng kêu gọi: 


Hối thần Chết, bác lái già, đến giờ rồi, hãy nhổ neo! 

Xứ sở này làm ta chán, hỡi thần Chết! Sắp buồm chèo! 

.. Lăn xuống đáy vực sâu, địa ngục hay thiên đường, cũng 
tới 

Xuống dưới đây Vô Tri để đi tìm cái mới! 


Tìm cái mới! Đau đớn biết chừng nào! Tuyệt vọng như kẻ 
húc đầu vào để chọc thủng một bức tường. Muốn ra sao thì 
ra, miễn là mới, miễn là khác cái thường nghe, thường thấy! 
Không từ cả ngưỡng cửa của thần chết, Baudelaire đi tìm cái 
mới như vậy là một hình thức phản kháng, chối từ tiêu cực 
và cao độ cái thế giới (tư bản) mà ông sống. Nhưng nhiều 
nghệ sĩ khác vẫn cứ còn le lói hy vọng, mong tìm thấy thuốc 


tiên cải lão hoàn đồng trong hệ thống tinh thần của thế giới 
tư bản, ở những sự sắp xếp vần chữ, màu sắc hay âm thanh, 
mong rằng từ những cuộc xổ số hình thức này, may ra trúng 
cái số độc đắc của thiên tài! 

Mỹ học của giai cấp tư sản tìm một con đường thoát trong 
mới chủ nghĩa, trong “chủ nghĩa tân thời”. Hệ thống tinh 
thần và tư tưởng của giai cấp tư sản không thể có một nội 
dung gì mới nữa; còn có cái nội dung tinh thân nào mới 
trong sự bóc lột lợi nhuận tối đa? trong sự bần cùng hoá 
quần chúng nhân dân? trong sự chuẩn bị chiến tranh ăn 
cướp? Nếu trong những nước tư bản, một nền nghệ thuật 
nào còn sống và nảy nở, sinh được những tác phẩm lớn, thì 
nền nghệ thuật đó đã hướng về nhân dân và tiến bộ. Mặt 
khác, chúng ta cũng phân biệt những nghệ sĩ không có dụng 
ý xấu, nhưng bị lôi cuốn vì cái thế của chung quanh, bị chỉ 
phối rất đau đớn vì cái luật của đồng tiền. Còn thì nghệ 
thuật tư sản, hắn tìm cách tự cứu điên cuồng bằng sự loè 
công chúng. Nó căng hết sức lực và tung nhiều tiền bạc vào 
sự tìm tòi cái mới hình thức, đập mạnh vào tính hiếu kỳ của 
công chúng, luôn luôn tìm đào kép mới, lấy sự rực rỡ của 
quần áo, phông cảnh, đùi non luôn luôn thay đổi để đắp 
điếm cho nội dung nghèo thảm hại. Không có đồ ăn tinh 
thần để nuôi tư tưởng và tình cảm, nó kích thích vào cảm 
xúc, cảm giác, vào tình dục, vào thú tính; tìm và tìm những 
cái mới, mới mãi, đủ các thứ “nguyên tử” trên đời! “Hãy 
sáng chế cái điệu của ngày mai, hay hơn nữa, cái điệu của 
ngày kia... Hãy sáng chế cái điệu tối cao nguyên tử hay “cái 
điệu của sao Hoả tinh”, và chớ quên rằng đừng cho ai hiểu 


được nhạc của anh, và anh hiểu nó ít hơn ai hết” LH, Chẳng 
lẽ mỹ học tư sản nói rằng cần kính yêu con người, cần làm 
cho ai cũng thưởng thức được nghệ thuật; chẳng lẽ nó nói 
rằng cá nhân tự thổi phồng mình xa lìa tập thể sẽ vỡ như 
một bong bóng; chẳng lẽ nó chửi chiến tranh! Căn bản nó 
không có cái gì mới để nói, nên nó đi tìm cái mới trong cái 
lạ. 

Chúng ta đừng nhầm cái mới với cái lạ. Trên thân mình tan 
rữa của chủ nghĩa tư bản, nảy ra rất nhiều cái /a. Trên quá 
trình tan rữa của nó, ngày hôm sau lại nảy ra một cái tan 
rữa “mới” hơn ngày hôm trước. Trước còn lấy sự làm người 
khác đau là một thú vui (bệnh sad/sme), sau nảy ra một cái 
“mới” hơn nhiều: là băm vằm kẻ cùng hành lạc với mình thì 
mới thích (bệnh masochisme). Trước còn là những tác phẩm 
quái trạng của những người “trừu tượng chủ nghĩa”, sau thì 
quay một cái bánh xe có buộc những đồ hộp tô đủ sắc, đồng 
thời quay tròn một cái hình tam giác với những mẩu giấy 
màu, để cho phát ra những tiếng động xè xè và các tờ giấy 
bay vù chung quanh các cái hộp l2l, và gọi đó là “tác phẩm” 
vô cùng mới, kết hợp được màu sắc và âm điệu. Hay là bày 
ra những trò chơi tâm lý “mới”, hay là tạo ra những cá tính 
ngổ ngáo “mới”... Tất cả những cái đó “lạ” thật, đế quốc Mỹ 
hứa hẹn còn đẻ ra lắm “cái lạ cuối cùng” nữa; nhưng những 
thứ tìm lối ấy, thực ra, có “mới” không? Nó rất lạ, nhưng rất 
cũ; nó là những nảy nở trong thời gian của một hệ thống xã 
hội, tinh thân, nghệ thuật cũ rích, tan rã; nó không mới một 
chút nào. 

Trong xã hội của ta, những thứ tìm tòi chuyên chú vào hình 


thức, vào kỹ thuật, thần thánh hoá cá tính của nghệ sĩ, đặt 
nghệ sĩ trên quần chúng nhân dân, những thứ tìm tòi lệch 
lạc đó cũng là “nước trong một giếng múc ra” với mỹ học tư 
sản. 


Cái mới trước tiên ở trong thực tại khách quan cách 
mạng 

Theo ý tôi, những người nghệ sĩ trong chế độ chúng ta, trong 
nhiệm vụ đẹp đẽ của mình đi tìm cái Mới chân chính, cần 
phải thấy trước tiên rằng: tuy ở trong nghệ thuật, vai trò của 
nhân tài rất quan trọng, và vai trò của thiên tài lại càng 
quan trọng đến cao độ, nhưng cái Mới căn bản, cái Mới có 
trước cần phải tìm để đưa vào tác phẩm, chính là cái Mới 
của thực tại khách quan cách mạng. Quần chúng cách mạng 
làm nên cái mới trong xã hội chúng ta, làm nên cái chất mới 
trong cuộc đời này; ởi tìm cái mới cho nghệ thuật, trước tiên 
là đi nghiên cứu sức sáng tạo của quần chúng. Muốn có cái 
mới ở trong tâm hồn để làm nên một nghệ thuật mới, để 
“chủ động thành lập nên sự thẩm mỹ mới”, i3l thì phải xé 
toang cho kỳ hết cái lưới sương mù tự huyễn diệu của sự 
kiêu căng cá nhân, phải giác ngộ vào tận xương tuỷ tất cả 
cái mới ở trên miền Bắc nước ta và ở các nước phe xã hội 
chủ nghĩa chúng ta... Không phải chỉ tự phụ rằng mình đã 
hiểu chủ nghĩa Mác-Lê-nin lắm rồi, và thốt ra: “Biết rồi, khổ 
lắm! nói mãi!”, mà phải thành tâm thành ý cảm vào đến tận 
máu rằng cái chính quyền dân chủ nhân dân, hay cái chính 
quyền xô viết này mãi đến thế kỷ 20 mới nảy ra được. Phải 
cảm nghe như nhân loại ở trong bản thân mình, và chính 


mình đã bị đánh, bị chém trong vạn đời, bây giờ tay mình 
mới nắm được cái chính quyền của mình. Cái chính quyền 
kiểu mới này, nó là đứa con mới nhất của giai cấp vô sản và 
nhân dân lao động. Và Đảng kiểu mới của chúng ta, bản 
chất cũng thật mới, không giống những kiểu đảng cũ nào 
trong lịch sử. Chỉ sợ mắt của ta còn mơ hồ nửa tỉnh nửa mê, 
chứ đừng sợ cuộc đời này thiếu cái mới cho ta nhìn. Ta hãy 
nhìn đi, ngắm đi sự sinh sôi nảy nở của con người kiểu mới. 
Ta hãy chực rình mà bắt gặp con người ấy cho được. 

Thiếu cơm, thiếu súng mà anh dũng như quân đội nhân dân 
của ta, đó là một cái mới lớn lao. Trên nền của sự anh dũng 
đó, năm 1950 ở trận Đông Khê, lại đột xuất cái anh dũng 
mới của La Văn Cầu chặt cánh tay phá lô-cốt địch; năm 
1954, ở Điện Biên Phủ, lại xuất hiện một điển hình anh dũng 
mới khác: Phan Đình Giót lấy mình lấp lỗ châu mai. Từ 
những người nô lệ kéo cày, những người thợ đứng hầu cái 
máy, đã chuyển sang cái lao động mới “mình làm mình 
hưởng” thay đổi cả bộ mặt cuộc đời. Nhưng nhân loại còn 
phải phấn đấu lâu và khó lắm mới thiết lập được cái /!ao 
động kiểu mới vô cùng mới mẻ, không đòi một sự trả công 
nào, một thứ lao động do cảm giác cần làm việc vì lợi ích 
của tập thể, và đáp ứng với nhu cầu của cơ thể lành mạnh, 
cái lao động cộng sản chủ nghĩa mà Lê-nin đã đề ra. 

Thật là đẹp đẽ, nếu đúng như lời bạn Văn Cao, các nhà nghệ 
sĩ tập trung được “tất cả giấc mơ và khát vọng của con 
người làm thành một mũi nhọn kéo lê đi phía sau cả cái thực 
tế chậm chạp” l4Ì, Nhưng cho đến nay, thì ngay cả ở Liên 
Xô, nghệ thuật đã sinh ra bao nhiêu tác phẩm rất lớn chiếu 


toả được trên văn nghệ thế giới, mà nhìn chung vẫn còn bị 
cuộc đời xô viết bỏ ở sau; còn ở nước ta, thì nghệ sĩ tuy có 
nhiều thành tựu rất đáng quý, vẫn chưa nói được trong 
muôn một cái mới, cái hay của thời đại. Nghệ sĩ muốn tiến 
lên được phía trước thời đại, thì trước nhất phải ý thức rằng 
mình đang bị thời đại bỏ xa, phải lo mà chạy cho kịp, để rồi 
mà vượt thời đại. Cũng theo cái biện chứng ấy, các nhà văn, 
nhà thơ muốn viết cho người đời sau, thì phương pháp bảo 
đảm thành công nhất là hãy thoả mãn được cái mức của 
người thời bây giờ đã. Cái mức đòi hỏi bây giờ đó không phải 
thấp đâu. Chúng ta để ý mà xem, từng ba tháng một, từng 
sáu tháng một, cái mức thẩm mỹ của công chúng Việt Nam 
ta hiện nay cứ lên vòn vọt. Chúng ta không nên buồn vì da 
gấu không bán được, trước khi săn được gấu. Những Bá Nha 
cứ sáng tác đi, lo gì quần chúng thiếu Chung Tử Kỳ. 

Thật vậy, chỉ sợ nghệ sĩ bịt tai bưng mắt mình lại thôi, chỉ sợ 
nghệ sĩ thiếu tài và thiếu tình, chứ mỗi một ngày, xã hội ta 
đổ ra biết bao là vất vả gian lao và sinh ra bao nhiêu cái 
hay, cái đẹp, cái mới (mặc dầu có những sai lâm, khuyết 
điểm). Riêng tôi, tôi đã cất giữ khá nhiều tờ báo hàng ngày, 
bởi vì những tin tức trong đó mang nhiều sáng tạo quá. Biết 
bao cái mới nằm trong một bài báo - chẳng hạn, như bài 
“Sức người và tiếng máy” I3 ;: mỗi dòng tin xứng đáng một 
bài thơ mà tôi không có tài để làm nổi: “- Từ Hà Nội đã có 
tiếng còi xe lửa toả đi bốn phương miền Bắc - Hai nhà máy 
thuỷ điện nghiêng bóng bên dòng sông Nguyên Bình - Nước 
máy đã thay cho nước sông ở thị xã Hải Dương, Thanh Hoá, 
Nam Định - Đào sâu xuống hơn 25 thước, tia nước giấu kín 


trong lòng hòn đảo Cát Bà vút lên trắng xoá, mến yêu như 
dòng sữa mẹ hiền. Nước dâng lên, anh em đổ bê tông chung 
quanh giếng, làm một nhà bơm nước bắt vòi nước về nhà 
máy và công trường. Người dân Cát Bà đời này sang đời 
khác mới được thấy giếng nước ngọt và nhà máy lần đầu 
tiên - Tàu của ta cũng lần đầu tiên vượt biển đến Quảng 
Châu nhiều lần. Thuyền trưởng, thuyền phó và thuỷ thủ của 
ta điều khiển hoàn toàn tàu chạy biển. Họ bỏ bộ quần áo 
nâu, áo xanh kháng chiến, mặc vào bộ áo quần thuỷ thủ 
màu trắng. Lần đầu tiên vượt khơi Hải Nam, sóng dữ gió to, 
họ vật lộn với thiên nhiên, thắng những luồng nước hung 
hãn...”. Tha hồ cho nhà văn tìm cái mới! Toàn là những “lần 
đầu tiên”. 

Quần chúng đòi hỏi văn nghệ của ta trước tiên phải diễn đạt 
những cái mới kia, trong muôn ngàn cái mới khác. (Cố nhiên 
phải diễn đạt cho hay). Không! chúng ta thiếu tài diễn đạt, 
diễn đạt xoàng, đó là một việc khác; chứ chúng ta không thể 
trước tiên đi tìm cái mới trong bản thân mình, mà chối cãi 
cái mới là trước tiên ở trong thực tại cách mạng khách quan. 
Chúng ta đừng có gạt bỏ cái mới của chế độ ta như con gà 
đứng trên một đống thóc, vừa mổ thóc ăn, vừa hai chân cứ 
bươi quào làm như là không phải đứng trên đống thóc. 
Chúng ta hoan nghênh những người bạn chê chúng ta phạm 
sơ lược, công thức, để đến nỗi những cái mới do nhân dân ta 
sáng tạo xỉn lại dưới ngòi bút chúng ta. Nhưng chúng ta 
phản đối và đập lại những kẻ chê tất cả cuộc đời chúng ta là 
sơ lược, là công thức, đoàn kết phấn đấu là công thức, bảo 
vệ Đảng là công thức, yêu Liên Xô là công thức...; những 


người nói như vậy vô tình đã lặp theo luận điệu của bọn thù 
hằn chúng ta, với bọn đó thì ta chỉ có một con đường để 
chữa công thức, là phải thay cả tư tưởng và chế độ! 

Quý biết bao, nhà thi sĩ nào khám phá ra một cách mới mẻ 
nhìn trời xanh của muôn đời. Nhưng cao quý hơn nhiều, là 
nhà thi sĩ nào như Hăng-ri Hai-nơ (Heinrich Heine), !§l biết 
nắm ngay lấy cái mới toanh của lịch sử vừa nẩy mầm trong 
thời đại mình, và đưa vào những vần thơ tuyệt diệu. Cuộc 
nổi loạn của những người thợ dệt miền Xi-lê-di (Đức), theo 
Mác phân tích, không giống tất cả những cuộc nổi loạn về 
trước của thợ thuyền ở Pháp, ở Anh; đây là lần đầu tiên 
trong lịch sử, thợ thuyền nổi loạn không đơn thuần đòi áo 
cơm, mà nổi loạn với ý thức của giai cấp vô sản. Thi sĩ Hăng- 
ri Hai-nơ nhìn thấy được cái mới đó, và làm bài thơ bất hủ 
“Những người thợ dệt”, đăng báo năm 1844; nhiều thi sĩ 
đồng thời với Heine cũng làm đề tài đó, nhưng không một ai 
biết nhìn thấy như Heine cái tầm quan trọng xã hội của cuộc 
nổi loạn, biết như Heine cổ võ giai cấp thợ là kẻ đào huyệt 
chôn chế độ hiện hành. Đó là một điển hình đi tìm cái mới 
của văn nghệ sĩ. 

Xé được cái màn tự cao tự đại cá nhân, nó cản trở sự cảm 
thông giữa nghệ sĩ và nhân quần, người sáng tác sẽ thấy tất 
cả những cái mới sáng loá trước mắt; anh sẽ không đối lập 
cái mới của tâm hồn anh với cái mới của thế giới, của xã hội 
và giành lấy phần hơn. Anh sẽ khiêm tốn nói như nhạc sĩ Gơ- 
lin-ca (Glinka): “Chính quần chúng nhân dân sáng tạo âm 
nhạc, và chúng ta những nghệ sĩ làm công việc sắp xếp”. 
Mặc dầu Glinka nói vậy, có ai cất công sáng tạo của Glinka 


đâu. Nhưng chính nhờ Glinka có một ý thức cao về quần 
chúng như vậy, Glinka mới thành đại nhạc sĩ. 


Cái mới trong tác phẩm cũng do tài năng, do tìm tòi, 
nghiên cứu và diễn tả của nghệ sĩ, dựa trên cái mới 
khách quan 

Phải đi tìm cái mới cho nghệ thuật trước tiên trong thực tại 
cách mạng, trong quần chúng, chân lý đó có thể khẳng 
định. Nhưng chúng ta cũng không được lệch, mà không thấy 
vai trò rất quan trọng của cá nhân nghệ sĩ. 

Muốn có tác phẩm, thì phải có tác giả. Phải có tác giả có tài, 
có nghiên cứu đúng đắn thực tế và nắm vững kỹ thuật diễn 
đạt. Những câu chuyện sinh động nhất của Kháng chiến 
cũng trở thành tầm thường dưới tay một người viết dở. Muôn 
ngàn màu sắc rõ ràng của thời đại cũng bay đi mất, nếu hoạ 
sĩ không biết bắt lấy vào tranh. Không phải hễ bản chất sự 
việc là mới, là hay, thì tác phẩm nói đến nó thế tất là hay, là 
mới. Dụng ý tốt không đủ để tác phẩm khỏi làm độc giả 
chán phèo. 

Tâm hồn người nghệ sĩ phải quyện, phải xe vào thực tại; tự 
chỗ quyện xe của tâm hồn và thực tại, mà nảy ra tác phẩm. 
Không có dâu thì tằm chết, không có tằm thì cũng chẳng ra 
tơ. Chúng ta không thể coi nhẹ con tằm, là nhà nghệ sĩ. 
Những nghệ sĩ có tài đem điệu cảm xúc của mình hoà kết 
vào chất liệu của vấn đề, đẻ ra những tác phẩm cụ thể hoá 
và cá thể hoá, có mang tên người làm, không trộn lẫn được. 
Có năng khiếu rồi (nếu không có năng khiếu thì không nên 
làm việc sáng tạo nghệ thuật, sẽ mất công vô ích), nghệ sĩ 


còn phải lao động cật lực, nghiên cứu để hiểu rất sâu cuộc 
sống. Anh phải tìm ra những khía cạnh mà chưa ai thấy 
được. Anh phải tìm ra những cách rất mới để diễn tả những 
cái thông thường mà mọi người đã thấy. Nghệ sĩ phải diễn 
đạt thực tại cách thế nào để cho chân tướng của nó lồ lộ, trẻ 
mãi. Những thiên tài văn nghệ tạo ra được đến cao độ, cái 
chất “tự phóng xạ” ấy của tác phẩm; hàng trăm, hàng nghìn 
năm sau, một bài thơ hay vẫn cứ phát ra những tia hấp dẫn, 
đem khoan khoái đến cho người đọc. (Những tác phẩm “tự 
phóng xạ” như thế, nhất định chủ nghĩa hình thức không thể 
nào tạo ra được, mà phải là tư tưởng và tình cảm của thi hào 
tha thiết với đời sống con người, diễn đạt bằng những chữ, 
những lời không thể mục nát). 

Chính tài năng và những sự tìm tòi của tác giả, chính tâm 
hồn tác giả đóng được một con dấu riêng vào những sự vật 
chung. Nhưng trong tác phẩm, công chúng yêu thích cả vừa 
cuộc sống, và cả vừa tác giả. Người ta không thể yêu tác giả 
mà không có cuộc sống. Con dấu riêng rất quý báu kia 
không thể đóng trên không khí. Con tằm không thể tự một 
mình nhả ra nước bọt, mà phải ăn dâu của thực tại để nhả 
ra tơ. Cái tài năng không thể là một cái khung trống rỗng, 
mà phải diễn đạt một cái gì, một nội dung. Thần thánh hoá 
tài năng của nghệ sĩ, là đưa nghệ thuật vào chỗ siêu hình, 
duy tâm, vào chỗ tắc ty, vào đường chết. 

Dù là tâm hồn của một thiên tài đi nữa, tâm hồn đó cũng chỉ 
có được là vì có thực tại khách quan. Một nhà thơ được mến 
yêu, vì anh có một điệu tâm hồn khi diễn đạt cuộc sống, vì 
anh nói tâm hồn của anh trong đó có tâm hồn muôn người. 


Nhưng dù anh là nhà thơ trữ tình, nếu anh chỉ nói tâm hồn 
cá nhân chủ nghĩa của anh, trong đó chỉ có anh ngổ ngáo 
huênh hoang, hoặc cùng lắm là có thêm một nhúm người 
như anh ba hoa nói phét, thì không có một vạn người nào 
thích hết. Ngồi nạo tâm hồn ra, thì trong đó chỉ có cái tự phụ 
mà thôi. Lịch sử văn học hiện đại của ta đã chứng minh 
rằng: khi một số thi sĩ, trước Cách mạng tháng Tám (và hiện 
nay ở miền Nam) cứ đi mãi trên con đường “lấy mình làm đề 
tài”, thì cuối cùng hết chuyện khôn dồn sang chuyện dại, thi 
sĩ bắt thiên hạ xem ghẻ lở của mình, ca tụng thuốc phiện và 
sa đoạ; thậm chí có trường hợp tác giả ở miền Nam hiện nay 
ca ngợi nguy binh của Diệm là những anh hùng “dẹp loạn”! 
Hiện nay ở miền Bắc nước ta, thực tại khách quan cách 
mạng mới vô cùng. Nghệ sĩ dù có tài, mà bị bệnh phù thũng 
của cái “tôi”, rúc đầu vào cánh như chim đà điểu, thì cũng 
không tìm ra được cái gì mới. 


Tìm tòi cần đúng hướng 

Không tìm tòi, thì làm sao có được tác phẩm nghệ thuật? 
Những tác giả lớn là những người lao động nghệ thuật không 
biết mệt, những người khám phá, mở đường, và mở đường 
đúng. 

Vậy, như thế nào là tìm tòi đúng, tìm tòi theo mỹ học của 
giai cấp vô sản? Chúng ta trước hết tìm tòi nội dung, tìm tòi 
trong quần chúng, đã đành. Chúng ta còn phải tìm tòi rất 
nhiều về hình thức, về kỹ thuật nữa. Không có hình thức, thì 
cũng không có nghệ thuật. Phải có một hình thức đẹp đẽ, 
tương xứng với nội dung mới, làm công chúng yêu mến, say 


sưa. Rất sai lầm là người nào khinh kỹ thuật. 

Tuy nhiên, hình thức, kỹ thuật của ta cũng xây dựng trên cơ 
sở quần chúng. Bạn Văn Cao có đề ra việc “thành lập nên sự 
thẩm mỹ mới”. Theo ý tôi, “thẩm mỹ mới”, tức là thẩm mỹ 
trên cơ sở quần chúng. Một số người đang tìm tòi, đốt đuốc 
tìm cả giữa ban ngày, thì tưởng rằng người khác cầu an, 
lười, không biết tìm tòi như mình. Có người tìm tòi cho kỳ 
khu, cho khúc mắc, khó khăn; càng tìm tòi, họ càng đi xa 
vào trong rừng cô đơn, lập dị; họ tìm cách làm cho khó hiểu, 
lấy đó là một thứ độc đáo, cao siêu; cái gì dễ hiểu đối với họ 
là tầm thường, là cũ như đồ cũ. Lại có người tìm tòi cho câu 
thơ của mình thật đơn giản, như La Phông-ten (La Fontaine) 
I nói: “Tôi vất vả lắm mới làm được những câu thơ dễ 
dàng”. Nguyễn Du mà không đổ máu mắt để làm cho Truyện 
Kiều dễ nhớ, dễ thuộc, dễ truyền cảm à? Những người tìm 
tòi loại sau này, khi có một nội dung nào, thì gắng hết sức 
diễn đạt nó cho hàng vạn người thích được; như vậy cũng 
chưa đủ, họ lại tìm tòi nữa để cho hàng triệu người có thể 
thích được. Dĩ nhiên chúng ta không máy móc đòi tất cả các 
tác phẩm đều phải được mọi người hiểu ngay; còn phải nhìn 
thấy trình độ của quần chúng cụ thể; lại có những tác phẩm 
nặng về nâng cao. Nhưng đứng về hai phương hướng tìm tòi, 
thì hướng nào hơn? Ngay thầy Mạnh Tử xưa đã đặt câu hỏi: 
“Cùng Ít người vui nhạc, với lại cùng quần chúng vui nhạc, 
cái nào vui hơn?” Câu trả lời quá rõ. 

Có vài người lấy nê rằng: “Cuộc sống bây giờ mới quá, 
không thể diễn đạt theo lối thông thường l8 được”. Họ bèn 
tìm tòi những cách rất khó khăn để diễn đạt cái mới. Lý luận 


thật là mỉa mai! Cái mới của thời đại này, chính quần chúng 
làm ra, chứ không phải anh với tôi; thế mà lại diễn đạt cái 
mới một cách thế nào để cho quần chúng không hiểu được! 
Có vài người lại nói: “Thời đại này là thời đại nguyên tử, mọi 
việc đều phải mới theo”. Muốn nói đúng hơn, phải nói: thời 
đại này là thời đại của quân chúng nhân dân; còn sức 
nguyên tử là một năng lượng vĩ đại mà quần chúng nhân 
dân sẽ nắm lấy để dùng. Phải làm theo quần chúng, chứ 
không phải làm theo nguyên tử. Thời đại nguyên tử, nhưng 
trái tim không nguyên tử! Văn nghệ nguyên tử là thứ văn 
nghệ gì? 

Thẩm mỹ mới của chúng ta là thế đó, thẩm mỹ cho hàng 
vạn, hàng triệu người lao động, họ là tinh hoa của đất nước, 
chứ không phải thẩm mỹ cho một số nhỏ người béo phị vì 
ngồi ăn bám lĐl , hay cho một nhúm người coi nghệ thuật là 
vương quốc riêng của mình. Bởi vậy cho nên thẩm mỹ mới, 
là nâng cao trên cơ sở phổ cập. 


Ý nghĩa của văn nghệ mới 

Tìm những cách nhìn trời xanh, tìm những cách diễn đạt 
màu trời xanh; tìm những cách nói cái mênh mông của hạt 
bụi và của hằn bánh xe; chúng ta quý yêu vô cùng cái nghệ 
thuật dạy cho ta biết ngắm nhìn và suy nghĩ về cái mênh 
mông của trời đất, của sự sống. Xưa có một ông vua Trung 
Quốc ao ước và bắt thợ làm đồ sứ của y pha chế cho ra một 
thứ men xanh như trời trong sáng sau cơn mưa (vũ hậu 
thiên quang). Nhưng thợ làm đồ sứ không tài nào pha chế 
nổi (họ có bị chặt đầu hay không, thì không thấy nói). Một 


nhà thơ Trung Quốc xưa kể lại chuyện đó và khen người yêu: 
“Em Yến Hoa, đôi mắt em chiều nay đúng là giấc mơ của 
thiên tử, như trời trong sáng sau cơn mưa”. Thật là tỉnh vi! 
Chúng ta còn viết cả về cách uống rượu cho ngon, cách pha 
trà cho thanh khiết, và theo đà giầu có của kinh tế, ta còn 
ca ngợi nước hoa thật ngát, và làm thơ yêu câu chế thật 
nhiều son phấn hảo hạng cho mọi thiếu nữ sẽ thành những 
nàng tiên. Chúng ta cũng rất quý yêu cái nghệ thuật dạy 
cho ta biết hưởng thụ cuộc đời. 

Đó là những việc mà văn nghệ muôn đời đã làm, văn nghệ 
của ta cũng nối tiếp cái gia tài tìm tòi kia, dân dân làm cho 
trái đất này thành một thiên đường. Trong chế độ ta, những 
nghệ sĩ làm những công việc “muôn đời” như thế, ta hoan 
nghênh. 

Nhưng do vì trên đời này còn có rất nhiều người chết đói, 
nhiều nước phải nô lệ, do vì trên nước ta, một nửa còn chưa 
giải phóng, do vì nhân loại còn phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt 
lâu lắm nữa, mới làm cho mọi người có được bánh ăn và hoa 
hồng, do vì thế nên ta muốn rằng văn nghệ của ta không 
những ngắm nhìn, tìm hiểu và hưởng thụ cuộc sống, mà văn 
nghệ còn xắn tay áo lăn vào trực tiếp đẩy bánh xe lịch sử 
với quần chúng, văn nghệ phải thành vũ khí trực tiếp đấu 
tranh, văn nghệ phải cải tạo thế giới. Cái mới vô cùng, 
không văn nghệ cũ nào, không văn nghệ tư sản nào bì nối, 
của văn nghệ hiện thực xã hội chủ nghĩa chúng ta, là đấu 
tranh cho Đảng kiểu mới, chính quyền kiểu mới, con người 
kiểu mới, và lao động kiểu mới. 

Cái then chốt của nhân văn cộng sản là vô cùng yêu mến 


con người lao động (chứ không phải con người chung chung 
bao gồm cả con người áp bức bóc lột đang ở địa vị áp bức 
bóc lột), điều mà chủ nghĩa nhân văn trước đây không thể 
quan niệm đầy đủ và triệt để. Bởi vậy cho nên, với chúng ta, 
nghệ thuật rất quý, nhưng nghệ thuật không thể quý hơn 
con người. Không thể nói như bạn Văn Cao: “Khốn nỗi những 
người đọc của chúng ta lại cứ muốn tìm trong cái đám đông 
người một bộ mặt có thể ưa thích được”. Đám đông nào? Có 
Tây đế quốc và địa chủ ác bá trong đó không? Sao lại không 
nhận thấy trong quần chúng ấy, mỗi bộ mặt có một vẻ đáng 
mến riêng, mỗi bộ mặt đều thông minh và rất phân biệt 
người này với người khác, mỗi bộ mặt đều có thể dạy cho ta 
rất nhiều về cuộc đời, có những bộ mặt đẹp nữa; tại mắt 
nghệ sĩ không nhìn thấy nổi, chứ không phải lại “bá tánh” 
này là khu đen! Cũng không thể nói: “Tấm bia trên mồ một 
người đã khuất có lẽ còn ở lâu trên mặt đất hơn một cuộc 
đời”. Mỹ học của chúng ta không bắt hàng vạn người chết 
để xây Kim tự tháp, không bóc da người đem thuộc đi để 
bọc bìa sách, không đặt sọ người làm đồ chơi trên bàn; một 
người chỉ sống trong khoảng trăm năm, còn tác phẩm nghệ 
thuật đẹp thì được con người bảo quản mãi, hai việc đó sao 
lại đem so sánh nhau? Sao lại nói đá đẹp thì quý hơn người? 
Khi Văn Cao nói: “Yêu những người biết thất bại mà dám mở 
đường”, tôi hiểu ý bạn muốn nói rằng đường đã đúng thì cứ 
táo bạo mà đi, đừng lo sợ thất bại, ta thất bại đã có kẻ khác 
tiếp tục tìm. Như vậy thì tôi rất đồng ý. Những người mở 
đường trong nghệ thuật mà vì lý do gì đó thất bại, ta vẫn 
mến, vì ta khuyến khích những thí nghiệm thành tâm. 


Nhưng người biết là thất bại (vì sai hướng) mà cứ mở đường 
liều, là anh hùng chủ nghĩa rẻ tiền mà ta không dung thứ. 
Mở đường trong nghệ thuật để phục vụ nhân dân, chứ không 
phải mở đường để mà mở đường. 


Không say sưa vì danh từ. Không dùng những chữ “cũ” để 
ném đá nhau, không đeo những chữ “mới” như chiêu bài 
trước ngực. Nghệ thuật là một cuộc tranh đấu không ngừng; 
cái mớ bòng bong “mới cũ” rất dễ lộn, dễ nhầm, chúng ta 
tinh tường, sáng suốt mà phân biệt cho ra. 

Những người sáng tạo văn nghệ trong chế độ yêu quý của 
chúng ta! Hãy táo tạo và vững chãi, hãy tân kỳ và đúng đắn 
tìm cái mới đi! Đừng có để cái mới mẻ của thời đại cười chê 
cái tẻ nhạt trong nghệ thuật! Mở to đôi cánh của trí tưởng 
tượng! Vào trong thực tế mà tung thâm! Rèn luyện nghề của 
mình đi! Đưa cho được vào tác phẩm cái mới chân chính mà 
nhân dân đòi hỏi! 

8-1957 


Chú thích 

l1llời nhạc sĩ người Áo Ernst Toch, định cư tại Mỹ, chế giễu 
chủ nghĩa tân thời trong âm nhạc (nguyên chú) 

I2lXem bài diễn văn của Sê-pi-lốp đọc ở Đại hội các nhà mỹ 
thuật Liên xô lần ! (nguyên chú) 

I3iXem bài “Một vài ý nghĩ về thơ” của Văn Cao (Văn nghệ 


số 3) (nguyên chú) 

I4iXem bài “Một vài ý nghĩ về thơ” của Văn Cao (Văn nghệ 
số 3) (nguyên chú) 

I5lCủa Trần Việt, báo Nhân dân ngày 1-1-1957 (nguyên chú) 
I8lHăng-ri-Hai-nơ (1797-1856), nhà thơ lớn nhất nước Đức 
sau Goethe (nguyên chú) 

IZINhà thơ ở thế kỷ 17, làm những ngụ ngôn rất hay (nguyên 
chú) 

I8iXin chú ý: thông thường không phải là tầm thường. Thông 
thường vẫn có thể rất mới, rất hay. (nguyên chú) 

i3lViết thoát theo ý của Lê-nin (nguyên chú) 


Xuân Diệu 
Những bước đường tư tưởng của tôi 
Phần III 


Cái Mới trong văn học của chúng ta 

Chúng ta không ngừng làm một cuộc đấu tranh tư tưởng để 
bênh vực, cổ vũ nền văn học mới của chúng ta. Như vậy, 
không phải chúng ta huyên truyền, lấy không làm có, nói lấy 
được; cũng không phải chúng ta chỉ đem một lòng tin, một 
cách chủ quan, tự huyễn diệu mình là đủ. Mà chúng ta thấy 
rất chính xác rằng cái xã hội tiến dần lên chủ nghĩa xã hội 
tốt đẹp của ta thế tất cần và phải xây dựng được một nền 
văn hoá, một nền văn học mới mẻ từ trong bản chất. Nhưng 
cố nhiên, con đường xây dựng đó không phải là chóng vánh, 
dễ dàng. 


Nhưng vấn đề không nên nhầm lẫn 

Một nỗi thắc mắc khá phổ biến hiện nay là: — Tại sao văn 
học cách mạng chưa có tác phẩm lớn? 

Người ta hỏi như vậy và tìm cách giải đáp. Nhưng cũng có 
một số nhỏ người hỏi như vậy rồi đâm ra hoang mang, dao 
động về đường hướng của nền văn học mới; dần dần như 
hình thành một khuynh hướng “xét lại” những nguyên lý của 
chủ nghĩa Mác - Lê-nin về xây dựng văn học. 

Ta cần phải, trước hết, nói thật với công chúng rằng: — Trong 
kinh tế, ta đã thấy là rất sai cái ảo tưởng của những năm 
đầu hoà bình, rằng khi Cách mạng đã thắng lợi, đuổi được 


đế quốc, đánh đổ được giai cấp địa chủ rồi, thì đời sống có 
nhiều thịt, sữa, hoa, gối cưới, và pô-pơ-lin l‡1Ì ngay; những 
thứ sung sướng này, thực ra, chỉ có thể có được dần dần, và 
có theo tốc độ tăng của năng suất lao động tự giác. Trong 
văn học cũng vậy, không phải là dễ làm cho những sự 
nghiệp oai hùng, cao cả của quần chúng cách mạng thể 
hiện được ngay vào trong những tác phẩm vĩ đại tương 
xứng. Cần phải cần cù lao động nghệ thuật, cần phải nghiên 
cứu cuộc sống mới, cần phải học tập những tỉnh hoa, ưu tú 
của văn học cổ kim, cần phải kiên nhẫn nuôi dưỡng nhân 
tài. Chúng ta có rất nhiều nỗi khó khăn của một nền văn học 
hãy còn trẻ tuổi. Nhưng không vì những khó khăn đó mà 
nhầm lẫn vấn đề, mà sốt ruột bỏ cái đường lối đúng mà ta 
đang đi, để đâm quáng đâm quàng, bổ ngả bổ nghiêng vào 
hố, vào vực. 

Tại sao văn học cách mạng chưa có những tác phẩm đạt tới 
mức độ nghệ thuật nhuần nhuyễn như một số tác phẩm l2Ì 
trước Cách mạng? Có nhiều lý do; nhưng lý do mấu chốt ở 
đây, theo ý tôi, vẫn là: “vấn đề cán bộ quyết định tất cả”, 
tức là vấn đề phải có một loạt nhà văn của thời đại. Thời đại 
mới của chúng ta cần phải có những nhà văn của nó; mà 
việc “đào tạo cán bộ” ấy đòi hỏi một thời gian. Thời đại cũ, 
dưới Pháp thuộc và phong kiến, nếu ta chỉ kể có từ 1900 trở 
đi, cũng đã phải mất trên dưới ba mươi năm để đào tạo ra 
cái loạt nhà văn, nhà thơ của phong trào văn học khá râm rộ 
khoảng 1930 - 45. Lấy thơ làm ví dụ, thì lớp thi sĩ của phong 
trào “thơ mới” (1932-45) là đẻ ra đã hít thở cái buồn của 
chiến tranh 1914-18; họ lớn lên, và trong tuổi biết khôn, tuổi 


dậy thì của họ, là tuổi nhiều xúc cảm nhất, tuổi nẩy nở các 
mầm tài năng, thì xã hội đã bày sẵn ra trước mắt họ một 
cảnh bế tắc nghiêm trọng rồi. Vào tuổi trẻ, họ thốt ra thơ, thì 
thơ họ đã làm một với tiếng kêu thương của thời đại. Một 
mặt khác, lớp thi sĩ đó, vô hình trung hay có ý thức, được 
đào tạo qua cả một quá trình vài chục năm thành công hay 
thất bại của nhiều thi sĩ trước họ, như Hải Nam Đoàn Như 
Khuê, Á Nam Trần Tuấn Khải, Nguyễn Mạnh Bổng, v.v... và 
bao nhiêu người khác đăng thơ trên các mục “Văn uyển” hồi 
bấy giờ. Cái buồn lãng mạn cá nhân chủ nghĩa của họ vốn 
đã được giáo đầu từ trước trong những Giọt lệ thu của bà 
Tương Phố, trong những nỗi lòng của Tố Tâm, Đạm Thuỷ, và 
nhất là, trước họ, thi sĩ Tản Đà (1888-1938) đã gặt, bó một 
mùa hoa buồn đời: “Sầu không có mối, cắt sao cho đứt; sầu 
không có khối, đập sao cho tan...”. Có thể nói: cái hắt hiu 
của thời đại cũ đã lọc qua mấy lớp thi nhân và chảy vào đến 
tâm thần thế hệ thi sĩ 1932-45, thì đã đến lúc cô đọng, tập 
trung, như trở thành một thứ “tinh tuý” vậy. Quá trình “đào 
tạo cán bộ” của văn học trước Cách mạng thật khá dài. 
Trong hệ thống xã hội trước kia, văn học cũ là một sự gặt 
mùa, trong hệ thống xã hội của ta hiện giờ, văn học mới, 
trên đại cục, là hãy còn tiếp tục gieo hạt. Như vậy, chúng ta 
có thể cắt nghĩa dễ dàng cái nhuần nhuyễn của một số tác 
phẩm trước Cách mạng. Thời đại cũ không những đã sản 
sinh một lớp nhà văn ra tự trong lòng nó; nó lại còn đứng 
dừng lại, với các điển hình nhân vật chín mõm mòm, cho 
nhà văn cũ tha hồ quan sát; hơn thế nữa, nhà văn cũ, vì đã 
nhập tâm xã hội cũ, lại còn có thể lấy cái hắt hiu đã quánh 


lại trong tâm trí mình mà tăng thêm cái điệu hắt hiu cho đời 
sống bên ngoài! 

Cuộc sống mới của chúng ta, trái lại, không đứng dừng lại 
một phút nào, nó rất trẻ, rất hăng, nó luôn sáng tạo, nó bồi 
dưỡng luôn những điển hình mới; nó thì cuộn sùng sục lên 
như thế, mà việc đào tạo cán bộ của nền văn học mới thì 
hãy đang còn tiến hành, hiện nay chưa phải là đã đạt. Cái 
chống chếnh, cái chưa ổn của tình hình văn học ta hiện nay, 
theo ý tôi, mấu chốt là do sự giáp hạt các tài năng; các nhà 
văn thời đại của ta chưa chín, và vì thế, các tác phẩm của ta 
chưa chín. Rồi do vì ta chưa có những tác phẩm thật là trứ 
tác, mang đầy máu huyết của thời đại ta, để chứng minh 
bằng kết quả hai năm rõ mười cho bản chất ưu việt của nền 
văn học cách mạng, nên những tư tưởng nghi ngờ, dao 
động, thậm chí những kẻ xấu bụng, có đất để đòi “xét lại” 
đường lối. Thật là một sự nhầm lẫn vấn đề. 


Không thể sốt ruột 

Nhưng trong khi chúng ta cải tiến sự lãnh đạo văn học cho 
mềm dẻo hơn, chiếu cố đây đủ đặc trưng của việc sáng tác 
văn học, ngõ hầu rút được càng ngắn càng hay cái thời gian 
đào tạo một lớp nhà văn mới, thì chúng ta vẫn cứ phải nhìn 
thấy thực tế rằng: việc đào tạo đó không thể sốt ruột được 
đâu. 

Ở Liên Xô, từ khi giai cấp vô sản cướp được chính quyền, 
đến 15 năm sau, mới thành lập được Hội duy nhất của các 
nhà văn Xô Viết (1932). Nhà văn hào Trung Quốc Lỗ Tấn, 
năm 1927, cũng có nói !13l : - “Khi đã đến thời cách mạng 


lớn, không có văn học nữa, không có tiếng tăm nữa, bởi vì 
mọi người đều bị sóng cách mạng dồi dập, mọi người đều từ 
kêu gào mà xoay qua hành động, bận rộn về cách mạng, 
không có nhàn rỗi để mà nói chuyện văn học. Lại còn, lúc đó 
đời sống vất vả, cố tìm cho ra miếng bánh mì mà ăn còn 
không được, còn lòng dạ nào nói đến văn học nữa?...”. “Đợi 
đến sau khi cách mạng lớn thành công, trạng thái xã hội đã 
hoà hoãn, sự sống của mọi người đã dồi dào, lúc bấy giờ văn 
học lại sản sinh ra...”. Tôi dẫn mấy câu này, không phải để 
ta dựa vào đó đặng mà trì trệ; nhưng để chúng ta thông 
cảm rằng: từ Tổng khởi nghĩa 1945 đến Hội nghị Giơ-ne-vơ 
1954 tức là thời kỳ Cách mạng lớn của Việt Nam ta đó. Thế 
mà trong mười năm đại cách mạng ấy, chúng ta vẫn có 
được những bước đầu của nền văn học mới, và có một số 
tác phẩm thành tựu đầu tiên; ta nên nhận rõ như thế mà 
phấn khởi, chứ đừng quá sốt ruột. 

Thời đại ta là thời đại giải phóng các dân tộc và cách mạng 
xã hội chủ nghĩa, là thời đại tiến lên dưới sự lãnh đạo của 
các Đảng của giai cấp vô sản, với động lực chính là quần 
chúng công nông giác ngộ. Những nhà văn của thời đại, tức 
là những nhà văn chính yếu nói được cái điều trên đây, chứ 
chính yếu không phải điều nào khác. Những nhà văn của 
thời đại hiểu đúng nghĩa như vậy, ở nước ta, từ đâu mà có? 
Một là từ những nhà văn cũ trước Cách mạng tháng Tám cải 
tạo đi, theo tinh thần và lập trường của giai cấp công nhân. 
Việc thay da đổi óc này không phải là dễ dàng và mau 
chóng. Chỉ một cái tập quán nông nghiệp lạc hậu, là đi làm 
và đi họp không đúng giờ, mà hơn ba năm hoà bình rồi, ta 


vẫn chưa chữa được. Huống chỉ việc thay đổi cả hệ thống tư 
tưởng, cách nhìn và lối cảm đã thâm căn cố để từ lâu. Trong 
hoàn cảnh ở thành thị yên bình hiện nay, đã có cá biệt 
những nhà văn cũ truy lĩnh trở lại những điều không đúng 
mà trong Kháng chiến họ đã từ bỏ. Nhưng đại bộ phận vẫn 
kiên trì tiếp tục tự cải tạo mình, và họ dần dần trở thành 
những nhà văn mới; mới hay cũ không ở tuổi tác, mà ở cái 
tính cách quần chúng trong nhà văn, ở đảng tính của nhà 
văn. Theo tôi nghĩ, cái khả năng diễn đạt thời đại chỉ nâng 
lên được trong nhà văn cùng với cái chất quần chúng, cùng 
với Đảng tính được tăng cường. Thực tế văn học Liên Xô đã 
chứng minh rằng những nhà văn cũ trước Cách mạng tháng 
Mười, bền chí đi với Đảng và quần chúng, đã thành những 
nhà văn mới thật ưu tú. Ở nước ta, để cho các nhà văn của 
thời đại hơn lên một mức nữa, cũng cần phải thêm một thời 
gian gắng công, rèn luyện. 

Cái nguồn thứ hai để luyện dưỡng thành những nhà văn thời 
đại của ta, là lớp nhà văn trẻ bắt đầu viết từ sau Cách mạng 
trở đi. Phân lớn họ là những người đã được đi học, họ vào 
Cách mạng với một gánh quá khứ nhẹ nhàng, họ hấp thụ cái 
mới của thời đại ta chóng hơn. Họ cần mở rộng kiến thức 
thêm nhiều, cần học tập nhiều về nghề nghiệp. Nhưng 
không phải hễ cứ tuổi trẻ là đảm bảo tư tưởng không sai 
lệch. Cùng với lớp nhà văn trước, họ vẫn phải học tập quần 
chúng nhiều hơn, sâu hơn nữa. Để cho tài năng của họ chín 
- tôi hiểu tài năng là bao gồm cả tư tưởng - cũng cần phải 
có một thời gian. 

Cái nguồn thứ ba là hướng nhìn về tương lai xa hơn. Nền văn 


học mới do Đảng lãnh đạo, cái nền văn học của một xã hội 
sẽ tiến mạnh lên xã hội chủ nghĩa mai sau gồm toàn những 
người lao động, cần phải có những nhà văn xuất thân từ nhà 
máy, từ nông thôn hợp tác hoá. Cái công chúng hoàn toàn 
mới, gồm bằng công nhân, nông dân lao động, hiện giờ 
đang hoàn thành thoát nạn mù chữ, hoặc học bổ túc bình 
dân, và rồi sẽ học cao hơn nữa, sau đây họ sẽ cầm đọc các 
tác phẩm văn học. Họ, những người mà bản chất dễ thông 
cảm nhất với các vấn đề và nhân vật của xã hội mới, họ lại 
thuộc những giai cấp từ xưa chưa bao giờ được rèn luyện để 
viết văn. Đó là điều bất công mà Đảng ta sẽ sửa chữa. Đặt 
nhiều ước vọng vào loạt nhà văn ấy của thời đại, không 
công nông chủ nghĩa chút nào hết; trái lại, chỉ nhìn quanh 
quất có làng văn hiện nay, là không thấy xa hơn mũi mình. 
Cố nhiên, đào tạo loạt nhà văn này đòi hỏi nhiều thời gian. 
“Vấn đề cán bộ” của văn học chúng ta đặt ra là như vậy. 

Đó đúng là vấn đề mấu chốt. Thời đại ta có đầy đủ chiến 
công, sự nghiệp, nhưng còn thiếu cái chín của các nhà văn. 
Khi các nhà văn đã chín rồi, họ có thể sẽ quay trở lại viết về 
những ngày Cách mạng tháng Tám, viết về Kháng chiến mà 
viết rất hay, rất đúng, dù có trường hợp họ phải dựa vào tài 
liệu lịch sử chứ chưa được mắt thấy tai nghe. Trái lại, khi họ 
chưa chín, thì đang sống giữa kháng chiến nhãn tiền, họ vẫn 
chưa viết được đúng, hay về kháng chiến. - Nói điều này, 
tức là nhấn mạnh: nhà văn cần phải cấp bách nhập tâm lấy 
thời đại; mà muốn được như vậy, cần phải lăn lộn vào thực 
tại cách mạng hơn nữa, hoà mình vào quần chúng cách 
mạng hơn nữa, chứ không phải thấy mình đi vào thực tế mà 


chưa có kết quả, thì đã nản lòng, rút lui. 

Những nhà văn trong ba loại trên đây thi đua với nhau ráo 
riết và lâu dài, không kể tuổi, không kể thành phần xã hội 
xuất thân, mà kể về tư tưởng, tài năng, để trở thành những 
nhà văn chân chính của thời đại. Văn học trước Cách mạng 
phải mất ba mươi năm và hơn nữa để có được một cuộc nở 
hoa về nhân tài; văn học mới cần phải rút thời gian này 
ngắn hơn nhiều nữa. Chúng ta phân tích sự “giáp hạt tài 
năng”, không kiếm cớ cho sự chậm chạp, mà để ta cứ tiến 
bước vững vàng. 


Câu chuyện thiên tài 

Trong cuộc tranh luận về tập Việt Bắc năm 1955, có người 
đã lấy thơ Nguyễn Du, thơ Hồ Xuân Hương để đập thơ Tố 
Hữu. Nhiều người khác chân thành thắc mắc: Thời đại của ta 
vĩ đại như thế, tại sao chưa có một Nguyễn Du? Và cũng có 
nhiều người nữa nhìn sang Liên Xô, thật thà đặt câu hỏi: Chế 
độ xã hội chủ nghĩa vĩ đại và ưu tú, nhưng tại sao văn học 
xô viết chưa có một Tôn-stôi, chưa có một Púc-kin? 

Đây cũng lại là một sự lẫn lộn vấn đề. Vấn đề Nguyễn Du, 
Tôn-stôi, Púc-kin là vấn đề thiên tài. Trong bước đi lên của 
lịch sử nhân loại, đã sản sinh ra những thiên tài văn nghệ kỳ 
diệu như thế; thi sĩ Pháp Bô-đơ-le đã gọi đó là những hải 
đăng chói lọi, chiếu sáng trong khoảng rộng và trong 
khoảng lâu. Theo tôi hiểu, hiện nay con người ta chưa tìm ra 
được cái quy luật để tạo nên các thiên tài. Mác và Ăng-ghen 
đã có nói: vấn đề không phải là “mỗi người đều phải thay 
thế cho Ra-pha-en l*4l, mà là một người nào mang Ra-pha- 


en ở trong mình, đều phải được phát triển tự do”. Chế độ xã 
hội chủ nghĩa không nói rằng sẽ đẻ ra rất nhiều Sét-spia l°l 
và Gớt-tơ l6Ì, nhưng đảm bảo cho những ai có mầm mống 
trở thành Sét-spia và Gớt-tơ đều không bị chết non vì đói 
rét, bị thui chột vì thất học, bị bán văn non để nuôi miệng và 
vợ con, như Goóc-ki đã từng than rằng dưới những chế độ 
bạo lực cũ, có lẽ đã chết phí hàng chục thiên tài, hàng trăm 
Vĩ nhân. Trái lại, những chế độ của chúng ta tạo điều kiện tối 
đa cho nhân tài nẩy nở. 

Người ta không thể đem những thiên tài của quá khứ để 
chứng minh rằng nền văn học đi theo sự lãnh đạo của Đảng 
của giai cấp công nhân hiện nay là kém, là xoàng. Chuyện 
thiên tài là chuyện bất thường, xuất sáo. Người nào có tà ý 
mới đem Nguyễn Du để đập các tác giả đang nảy nở hiện 
nay. Và Nguyễn Du đã sinh ra trong thời đại cuối vua Lê 
chúa Trịnh, đầu Nguyễn, việc đó không nói rằng chế độ 
phong kiến đang tan rã là chế độ tốt. 

Một mặt khác, những thiên tài kỳ diệu thật, nhưng cũng 
không phải là “người trời” cử xuống; thiên tài có hai điều 
kiện: sinh lý và xã hội, nhưng chủ yếu là xã hội; trên cơ sở 
một bẩm sinh xuất chúng, họ phải học để thông kim bác cổ, 
họ phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân và thời đại; “thiên tài 
là một sự gắng sức lâu dài”, “thiên tài là sự vượt bực của 
một quần chúng”, hai yếu tố này đều đúng l1. Thiên tài mà 
dựa được trên một thế giới quan tiền tiến thì tránh được 
những sai lầm tai hại, và, như nữ văn sĩ Ni-cô-lai-ê-va l8! nói, 
còn lớn mạnh hơn gấp trăm lần. 

Vào dịp kỷ niệm bốn mươi năm Cách mạng tháng Mười, I-li-a 


Ê-răng-bua có viết bài “Cuộc đời chúng tôi chỉ mới là bắt 
đầu”, trong đó ông nói: từ năm nghìn năm xưa trở lại, đã 
từng có những nền văn minh rực rỡ, nhưng những nền văn 
minh đó là của một thiểu số làm và để cho một thiểu số 
hưởng, cho nên, khi gặp tai nạn, thì các nền văn minh đó đổ 
sụp như lầu dựng bằng lá bài, vì những người nô lệ không 
chịu bảo vệ nó. Với chính quyền Xô viết, “Lần đầu tiên, con 
người ta mới bắt đầu sáng tạo một nền văn minh nó không 
phải là công làm, cũng không phải là của hưởng của một 
nhúm người: nó do mọi người sáng tạo và nó là của chung 
mọi người. Với một nền văn minh như thế, không có một sự 
đụng phá nào hại nổi”... “Bốn mươi năm, là một khoảng thời 
gian ngắn, và khi những kẻ hoài nghi ở phương Tây bảo tôi: 
“Tôn-stôi của các anh đâu nào?”, tôi không trỏ với họ các 
nhà văn của chúng tôi, mà trỏ những độc giả của chúng tôi. 
Những người độc giả như thế này, Tôn-stôi chưa được biết 
đâu; và những Tôn-stôi của chúng tôi thì hiện giờ có lẽ chỉ 
mới đang học A, B, C, hoặc đang vọc cát trong các vườn hoa 
công cộng”. Văn học Xô Viết chưa có Tôn-stôi, chưa có Púc- 
kin, nhưng văn học Xô Viết sống trong lòng mỗi làng xóm, 
trong mỗi lòng người. 

Văn học mới của Việt Nam đang bắt rễ sâu trong quần 
chúng, nhựa đang chạy lên cây, lên lá, hoa và trái chỉ mới 
chớm thôi, nhưng ta không thể thay bằng một cây hoa trái 
giấy nào khác. 


Chủ nghĩa hiện thực phê bình không đủ nữa 
Ngồi chiêm ngưỡng dưới bóng cổ thụ sum sê của các tác 


phẩm cổ điển kỳ thú, ngúng nguẩy với việc đi trồng những 
cây mới của thời đại ta nay, đó lại là một khía cạnh nữa của 
sự lẫn lộn vấn đề. Không ai quý trọng, đề cao cái gia tài văn 
học ưu tú của dân tộc và của nhân loại bằng các Đảng Mác - 
Lê-nin. Nhưng chúng ta không thể lấy đó làm món ăn tinh 
thần duy nhất hay chính yếu cho những người xây dựng xã 
hội xã hội chủ nghĩa. Chúng ta còn đòi hỏi một nền văn học 
mới khác nữa, con đẻ rứt ruột của thời đại chúng ta. 

Một số nhà văn có thể nhầm lẫn về vấn đề này, chứ công 
chúng không nhầm lẫn. Vì số nhà văn đó quá mơ đến cái 
pho tượng của bản thân mình, nghĩ rằng những văn hào xưa 
nói đến cái buồn rầu, cái xam xám hắt hiu và được hậu thế 
tạc tượng, thì mình bây giờ cũng có thể viết như thế, và 
cũng để lại sự nghiệp được như thường. Quần chúng thì đọc 
Nguyễn Du, Ban-dắc, Sê-khốp... rất say sưa xong rồi, quần 
chúng vẫn cứ hỏi: Còn cái Điện Biên Phủ của chúng tôi, sao 
chưa thấy một tác phẩm nào diễn đạt cho xứng đáng? 
Chúng ta nay, học tập những kinh nghiệm nghiên cứu của 
một nhà văn như Pha-đê-ép l3! cũng thấy rằng có những nhà 
văn cổ điển không những chỉ làm hiện thực phê bình, mà 
còn trông thấy, tạo ra những nhân vật tích cực của thời đại 
họ. Mặt khác, chúng ta cũng thấy rằng đó không phải là 
trường hợp chung của tất cả các nhà văn cổ điển. Nếu ta 
đứng về phương diện cần phải cải tạo cuộc sống, chứ không 
những tìm hiểu nó, nếu ta đứng về phía những người hiện 
nay vẫn đang còn bị mất nước và bị áp chế, bóc lột, họ đang 
cần một thứ văn học trực tiếp giúp họ phá cũi chặt xiềng, thì 
ta rất thông cảm với lời Lỗ Tấn l10] : “Trước cách mạng lớn, 


tất cả văn học đại khái là đối với mọi trạng thái xã hội thấy 
là bất bình, thấy là thống khổ, bèn kêu khổ, gào bất bình, 
trong văn học thế giới chẳng ít gì thứ văn học thuộc về loại 
ấy. Có điều thứ văn học kêu khổ gào bất bình ấy đối với cách 
mạng chẳng có ảnh hưởng gì, vì kêu khổ, gào bất bình mà 
không có lực lượng gì, thì kẻ áp bức mình vẫn không thèm 
đếm xỉa; con chuột tuy chít chít kêu, mặc dầu kêu ra được 
thứ văn học xuất sắc, mà con mèo vẫn cứ mạn phép ăn nó 
đi...”. Lỗ Tấn lại còn nói thêm rằng thứ văn học kêu khổ, gào 
bất bình kia chẳng khác nào người sắp thua kiện phát tờ kêu 
oan, kẻ áp bức đối với văn học đó lại thấy yên lòng là khác! 
Khi chúng ta khâm phục các thiên tài cổ điển, không phải là 
chúng ta xoá nhoà hết tất cả ranh giới giữa hiện thực phê 
bình và hiện thực xã hội chủ nghĩa. Cùng với Goóc-ki, chúng 
ta vẫn cứ thấy chủ nghĩa hiện thực phê bình rất bị giới hạn, 
rất không đầy đủ. Ví dụ như đọc Sê-khốp, ta gọi ông là Sê- 
khốp kỳ diệu”, viết hay đến nỗi ta phải giơ trang giấy lên soi 
xem có cái gì lạ ở trong ấy không... Nhưng không phải vì 
phục thiên tài Sê-khốp mà ta hoàn toàn tán thành cái thế 
giới quan của Sê-khốp. 

Trong bài nói đầu tập truyện dịch Sê-khốp l1! , bạn Nguyễn 
Tuân không đồng ý với lời của tôi cho rằng “Tchékov nói tất 
cả cái đau xót dưới chế độ Nga hoàng, nói rất thiên tài, 
nhưng rồi dẫm chân một chỗ, không biết làm sao thoát ra 
được” Í121 ; và để chứng minh rằng Sê-khốp không “giẫm 
chân tại chỗ”, Nguyễn Tuân trích dẫn những lời của một số 
nhân vật của Sê-khốp, như: “... mỗi ngày tôi lại nhủ tôi rằng 
chúng ta đang đi gần lại sự chiến thắng huy hoàng có thể 


được, và tôi muốn sống tới lúc đó để góp phần mình vào”, 
hoặc: “... tất thảy rồi sẽ đột biến như trong phép thần thông. 
Và rồi như thế đó, nơi đây sẽ mọc lên những lâu đài đồ sộ, 
những hoa viên kỳ diệu, những tia nước vòi rồng phi 
thường...”; hay là: “... Này đây là hạnh phúc, hạnh phúc 
đang cất bước...”. Và tác giả Sê-khốp cũng có nói: “Cuộc 
sống ấy, tôi không được thấy đâu, nhưng tôi biết rằng nó sẽ 
khác hẳn...”. Nếu với những lời mơ ước và tin tưởng kiểu như 
thế, mà Nguyễn Tuân đã thoả mãn, thì Khổng Phu Tử cũng 
đã từng lạc quan trước đó mấy nghìn năm rồi! (Đạo lớn mà 
làm được thì trẻ con có chỗ nuôi, người già có nơi dưỡng 
v.v...) Rất nhiều người đã mơ được như vậy dưới thời Nga 
hoàng và trong thời Pháp thuộc ở Việt Nam. Nguyễn Tuân 
cho như vậy là “những bước chuyển, những bước đi lên” của 
nhân vật, nhưng Elsa Triolet, người dịch và trình bày sách 
Sê-khốp cũng nói trong mào đầu kịch Ba chị em: “Những 
nhân vật họ cứ nói là đi, là chủ trương việc này việc nọ, và, 
cũng như trong một ca kịch mà người ta hát “Chạy lên, ta 
chạy lên nào...”, họ cứ dẫm chân tại chỗ”. Thực ra, thì ngay 
đến lúc Cách mạng tháng Mười 1917 đã thành công, cũng 
chưa có được cái “tất cả rồi sẽ đột biến như trong phép thần 
thông”, cái “hạnh phúc đang cất bước”, cái “những tia nước 
vòi rồng phi thường” mà Sê-khốp cho nhân vật nói đâu, mà 
trước mắt lại có quân đế quốc và bạch quân, có máu và 
nước mắt, đói và rét, có cơn thử lửa ghê gớm. 

Nguyễn Tuân viết: “Nếu chúng ta đừng khó tính đòi Sê-khốp 
phải tiến bộ bất chấp cả điều kiện lịch sử của Sê-khốp, thì 
chúng ta sẽ công bằng hơn...”; với Nguyễn Du, sinh năm 


1765, trước cả Cách mạng tư sản Pháp 1789, thì chúng ta 
trách tại sao bắt Từ Hải chết đứng, là trách sai; nhưng với 
Sê-khốp, thì chúng ta rất có thể đòi hỏi ít nhiều. Vì Sê-khốp 
cũng sống trong những điều kiện lịch sử như Goóc-ki. Thế 
mà khoảng thời gian trước sau Cách mạng Nga 1905, Sê- 
khốp thì viết kịch Ba chị em (diễn năm 1901), Trại anh đào 
(diễn năm 1904), còn Goóc-ki thì viết truyện Người Mẹ 
(1906), là truyện có một hiệu lực phi thường, được hàng 
trăm ngàn người vô sản hưởng ứng, được Lê-nin khen ngợi 
nồng nhiệt, bởi nó đã biểu hiện bản chất cách mạng của cái 
lực lượng xã hội sẽ nắm chắc được tương lai, sẽ xây dựng 
được xã hội mới. Goóc-ki trước sau vẫn tôn kính Sê-khốp vào 
bậc thầy, nhưng Goóc-ki không thể dừng lại ở cách nhìn của 
Sê-khốp. Goóc-ki viết trong một bức thư gửi cho Sê-khốp 
(1900): “Sau ông, không có một người nào có thể tiến bộ 
hơn trên con đường đó, không có người nào có thể mô tả 
những sự việc thật thà một cách chân thực như ông. Thời 
đại cần sự mô tả những anh hùng đã đến. Mỗi người đều đòi 
hỏi những cái rực rỡ có tính cách kích thích, những cái đó có 
thể không giống đời sống thực tế, nhưng ưu việt hơn, tốt 
hơn, đẹp đẽ hơn đời sống. Văn học hiện tại cần phải kiên 
quyết bắt đầu thấm vào đời sống. Có làm như vậy, bản thân 
đời sống mới có màu sắc, nghĩa là con người có thể sống 
một cách phóng khoáng hơn, rực rỡ hơn...” 

Thiên tài Sêkhốp thật là kỳ diệu, nhưng tôi không thể quên 
được rằng, năm 1944, ở Hà Nội, dưới ách Pháp-Nhật thuộc, 
tâm trí tôi bí đường đến cùng cực, tôi đã đọc truyện Ba năm 
của Sê-khốp, và đọc xong, cái không khí hắt hiu trong đó chỉ 


càng củng cố thêm cái buồn của tôi. Và nói chung, sách của 
nhiều thiên tài xưa đã không giúp gì được tôi phá cái nhà tù 
tư tưởng siêu hình, chứ đừng nói gì phá cái nhà tù đế quốc! 
Tôi thiết nghĩ, nếu lúc đó tôi được đọc một quyển như Người 
Mẹ, thì chắc chắn sẽ đưa mầm sống lại cho tư tưởng tôi! 
Nhưng những sách cứu đời như vậy, thì đế quốc cấm tiệt. 
Lê-nin nói: Nhận giữ một cái gia tài và tự bằng lòng với cái 
gia tài đó, là hai việc khác nhau. Tôi rất đồng ý với nữ tác giả 
Mùa gặt, nói đến “những cố gắng vô ích của Sê-khốp để tìm 
một con đường đúng đưa đến “bầu trời kim cương”. Và tôi 
nghĩ rằng một truyện rất hay như Phòng số 6, nói cái xã hội 
dưới thời Nga hoàng là cả một cái nhà thương điên, nên in 
vào sách hơn là đăng thành “Phòng 6 số” trên sáu số báo 
Văn, vì một tuần báo của ta nay nên ưu tiên dành chỗ cho 
những truyện ngắn, phóng sự về chống hạn, sửa sai, hay 
xây dựng nhà máy. 

Có một thực tế, là khác với Goóc-ki, Sê-khốp đã đạt tới mức 
cao nhất của hiện thực phê bình và không tiếp tục tiến lên 
được nữa. Còn Sê-khốp có dẫm chân tại chỗ hay không, thì 
không cần cãi nhau về danh từ. 

Tôi lại thấy rằng chúng ta nay không nên dựa vào uy tín của 
một Sê-khốp để lại chủ trương nguyên xi như Sê-khốp: “... 
Về những vấn đề chuyên môn, chúng ta có những vị chuyên 
gia; công tác của những người này là phán xét về tập đoàn, 
về số phận tư bản, về độc hại của rượu, về hia ủng, về bệnh 
lý phụ nữ...” 3l Tôi rất đồng ý là người nghệ sĩ không nên 
(và cũng không thể) giải quyết những vấn đề đặt ra có tính 
cách chuyên môn quá, ví dụ như rượu, hia ủng, bệnh lý phụ 


nữ mà Sê-khốp nói; nhưng còn cái số phận của những tập 
đoàn tư bản, của chế độ tư bản, mà nhà văn của thời đại ta 
không quan tâm, thì quan tâm cái gì? Tôi lại nghĩ rằng nhà 
văn của thời đại ta gọi ra được bệnh và đề ra được cách 
chữa, ít nhất là hướng chữa, thì mới là đầy đủ nhiệm vụ, vì 
“kỹ sư tâm hồn” thì cũng phải bằng kỹ sư thường: nghĩa là 
tháo được máy ra, thì có thể lắp được máy lại, chứ tháo cho 
lung tung, be bét, thì chỉ là người phá hoại máy thôi, và một 
nhà văn xấu chỉ là một sâu mọt của tâm hồn. Tuy nhiên, tôi 
cũng nghĩ rằng: ở thời đại ta, cũng có thể có những trường 
hợp nhà văn chỉ mới đặt ra được câu hỏi, chứ chưa giải 
quyết được. Nhưng phải làm đúng như Sê-khốp nói, là 
“những câu hỏi đã được đặt ra xác đáng”. Mà đặt cầu hỏi 
được xác đáng, thì phương ngôn Âu Tây bảo rằng: “biết đặt 
vấn đề, là đã giải quyết vấn đề”. Nhà văn ta có thể đặt vấn 
đề có tệ quan liêu, chứ không thể đặt vấn đề chính quyền 
dân chủ nhân dân là một bộ máy quan liêu, có thể hỏi là: 
Đảng làm thế nào lãnh đạo văn nghệ cho tốt?, chứ không 
thể hỏi là: Đảng có thể lãnh đạo văn nghệ được không? 
Nghĩa là nhà văn có thể đặt những vấn đề ra để cho nhân 
dân càng tăng cường cảnh giác, càng tự nghiêm khắc với 
những tệ lậu còn lại, càng thấy làm cách mạng không phải 
là đi ngao du, v.v... chứ không phải là buông thõng ra rất 
nhiều câu hỏi đặt rất sai để gieo rắc hoang mang vào quần 
chúng! 

Đến như Nguyễn Tuân dựa vào Sê-khốp rồi nghĩ rằng chữa 
bệnh là “cái việc chuyên trị của người khác làm có kết quả 
hơn, trong một cái xã hội tiến bộ đã có sự phân công rành 


rọt”, thì là bạn đã nhầm lẫn quá! Ở đây ta đang nói bệnh 
của xã hội, bệnh của tâm hồn, chứ không phải bệnh lao hay 
bệnh đau mắt hột; và ở đây ta đang ở cái xã hội tiến bộ của 
Việt Nam dân chủ cộng hoà, chứ không phải cái xã hội tiến 
bộ thời Nga hoàng. Sự “phân công rành rọt” mà bạn nói đó, 
là phân công của xã hội kỹ nghệ tư bản, trong đó nhà văn 
chỉ được chuyên trị “tìm cái đẹp, cái tỉnh vi”, trong đó nhà 
văn không thèm chữa cái bệnh nào cả, mà bản thân mình lại 
là một con bệnh nặng hơn quần chúng. Chứ còn ở trong xã 
hội của ta, công tác có phân công rành rọt thật đấy, người 
thì lo viết văn, người thì lo lãnh đạo, nhưng trách nhiệm với 
toàn xã hội thì không phân, trách nhiệm thì là chung. Các 
bác sĩ đồng thời cũng là kỹ sư tâm hồn của bệnh nhân, để 
chữa chóng khỏi hơn, các cán bộ đi phát động tư tưởng quần 
chúng, các nhà giáo dục, v.v... đều là kỹ sư tâm hồn; đồng 
thời các nhà văn cũng lãnh đạo tư tưởng quần chúng tiến 
lên xã hội chủ nghĩa bằng phương tiện của mình là văn học. 
Chúng ta ở nước ta năm 1957, sao lại chép nguyên xi của 
Sê-khốp? Goóc-ki sống đồng thời với Sê-khốp, Goóc-ki vạch 
cho chúng ta con đường văn học cách mạng, con đường 
hiện thực xã hội chủ nghĩa, nó vừa phê bình, vừa xây dựng, 
nó nặng về mở đường xây dựng, mà bao gồm cả phê bình. 


Cái mới của văn học chúng ta 

Những nỗi khó khăn có thật của một nền văn học trẻ không 
thể làm lu mờ cái tính chất chân lý của văn học cách mạng 
Việt Nam. Chúng ta phải xây dựng văn học ta nay với cái 
chất của cuộc đời mới này, với cái chất đã làm nên Điện 


Biên Phủ và giải phóng nửa nước Việt Nam, với cái chất 
đang dần dần thiết lập một xã hội không còn người bóc lột 
người trên miền Bắc này, chứ không với cái chất nào khác. 
Đó là cái chất quý báu, chắt chiu nảy ra từ xương máu của 
nhân dân quần chúng, cái chất người mới nhất của lịch sử, 
là con người sáng suốt dùng vũ khí đấu tranh giai cấp và 
đấu tranh dân tộc để giải phóng mình, nước mình, và toàn 
thể loài người. Đúng như vậy, không thể có hai tầng cách 
nhau, một tầng quần chúng nhân dân tạo ra cái chất lao 
động và đấu tranh, còn một tầng các nhà văn dùng một 
chất khác để tạo văn học. 

Tôi thấy các nhà văn về trước nhấn mạnh quá nhiều vào cái 
điểm: tôi viết văn vì tôi thích, tôi viết văn cho tôi. Như vậy, 
họ xuất phát từ bản thân mình để làm nghệ thuật. Từ khi 
các Đảng Mác - Lê-nin lãnh đạo văn học, các nhà văn chân 
chính vẫn viết văn vì mình thích, vì cần thấy viết, không viết 
không sống được; nhưng với cái nhu cầu chủ quan sâu sắc 
ấy, họ hiểu rằng sáng tác văn học trước tiên là một sự việc 
của xã hội; tôi dám chắc người văn sĩ nào thích cô đơn nhất, 
(chẳng hạn như Sa-tô-bơ-ri-ăng l1 đến lúc chết vẫn còn 
thích cheo veo một mình một nấm mộ trên tảng đá của bờ 
biển Thánh Ma-lô) cũng sẽ không viết văn làm gì, nếu anh ta 
sống một mình, vĩnh viễn không có ai đọc văn anh. Con 
người là sản phẩm của sự lao động và của đời sống xã hội, 
thì văn học cũng là sản phẩm của xã hội, do những nhà văn 
làm. Sáng tác văn học là một nhiệm vụ xã hội giao cho nhà 
văn, một cuộc đặt hàng của xã hội. Nhấn mạnh vào điều ấy, 
đặt điều ấy lên trước nhất, là cái mới của văn học chúng ta. 


2 


Trong thời Pháp-Nhật thuộc ở nước ta, tôi đã phải ghê sợ 
trước cái tỉnh thần vô trách nhiệm của một số người viết 
văn, làm thơ, giữa cái xã hội đã sa đoạ đến cùng, lại còn lấy 
văn học kích thích cho nó sa đoạ hơn nữa; tôi đã phải thốt 
lên trong một bài báo: “... Có thời đại nào trong văn học ta 
mà trơ trẽn loã lồ đến như thế hay không?... Cái thơ thuốc 
phiện, cái thơ ê chề, chán chường, không tin tưởng, cái thơ 
lạnh như thịt người chết, sẽ theo cái thời đại truy lạc mà đi 
mất trong thời gian...” 2l Nhìn sang văn học tư sản của một 
nước như nước Pháp, từ trước 1945 và cho đến hiện bây giờ, 
tôi càng kinh hãi gấp nghìn lần. Có thể nói đó là một cảnh 
“tất cả dồn ra cống” (tout à légout): những người viết văn 
tha hồ tuôn vào văn học tất cả những sự giết người, ăn 
cướp, tự tiêm thuốc độc vào mình, băm vằm người yêu, bán 
dâm, truy lạc, điên loạn, thi nhau tả những thứ đó rất là tinh 
vi, thích thú; văn học thành ra một thứ cống rãnh để đón lấy 
hàng trăm, hàng ngàn nước bẩn, chất độc từ bút nhà văn 
“lấy của xã hội lại trả về cô đặc hơn cho xã hội”. Chúng ta 
không có thứ “tự do sáng tác vô hạn độ” ấy! Các bạn nhà 
văn thân mến của văn học mới chúng ta! Nếu rất nhiều khi 
chúng ta thấy đặt bút xuống khó khăn, chính là vì xã hội ta 
đặt nhiệm vụ nhà văn rất cao; chúng ta lo nghĩ đến tác dụng 
xã hội của cái mình viết; chúng ta tự nguyện chiếu cố đến 
khía cạnh này, lại khía cạnh khác; không phải ta chỉ viết cho 
đẹp, mà phải viết cho đúng, cho tốt, cho có lợi, và cho đẹp. 


Ở đây, tôi chưa kiểm điểm những thành tựu của văn học 
mới chúng ta. Tôi hãy xét bản chất. Có cái gì mới đã nảy ra 
không? 

Ta hãy xét về mặt thơ. Không phải bỗng chốc mười ba năm 
mà ta đã có được những Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Thị Điểm, 
Xuân Hương của thời nay; những tài lớn lao kia là kết tinh 
của năm, sáu trăm năm văn học cổ điển. Nhưng những thiên 
diễm tuyệt của các bậc đó, trên đại cục, có phải là “lựa chỉ 
những khúc tiêu tao” quá chăng? Có phải là “người buồn văn 
có vui đâu bao giờ” chăng? Đến nụ cười của Xuân Hương 
cũng là đắng cay nước mắt! Rồi tiếp theo, thơ Việt Nam 
trong thời mất nước thuộc Pháp, có phải cái buồn càng nặng 
nề, u uất, càng đi đến thuỷ tận sơn cùng của tâm trí, buồn 
đến chết, đến điên chăng? Nếu Cách mạng và quần chúng 
không đem đến cái vui của cần cù lao động, của gian khổ 
đấu tranh, nếu Đảng Cộng sản Đông Dương và Đảng Lao 
động Việt Nam không đem đến cái vui của tư tưởng, thì thơ 
Việt Nam còn khóc đến bao giờ? Trừ một số nhỏ thơ lạc loài 
từ lúc hoà bình (trong Kháng chiến, những trường hợp này 
rất hiếm) thì ta có thể nói: mặc dầu nghệ thuật chưa cô đúc, 
mặc dầu còn sơ lược hay gì gì nữa, ta có thể vốc lên trong 
toàn bộ thơ mới Việt Nam một niềm vui, một nguồn lạc quan 
dào dạt. 

Trước kia, câu thơ cứ lửng lơ, cứ mềm, cứ đuối (Một cánh 
chim thu lạc cuối ngàn - Trăng vàng đã xế non tây ngậm 


buồn - Ấp úng không ra được nửa lời v.v...) bây giờ, những 
câu thơ trung bình cũng (thơ bộ đội): 


Trung đội anh đóng bên bờ suối trong 
Gió núi vang vang rạo rực lòng... 


Ví dụ điển hình nhất có lẽ là hai câu ca dao sau đây: 
Xưa: 


Núi cao chỉ lắm núi ơi 
Núi che mặt trời, không thấy người thương! 


Con người trong chế độ cũ khiếp phục trước thiên nhiên, núi 
chắn trước mặt, núi chắn cả cuộc đời, cả số mệnh. Bây giờ: 


Đèo cao thì mặc đèo cao 
Trèo lên đến đỉnh, ta cao hơn đèo! 


Bộ đội, dân công coi cái đèo, cái núi cùng lắm cũng chỉ như 
một con voi, có thể trèo lên cưỡi cổ được! Đồng ý, vài người 
có thể bảo câu trên nhiều nghệ thuật tính hơn, “hay” hơn, vì 
đứt ruột đứt gan hơn! Nhưng muốn làm cho được câu dưới, 
phải có cả một cuộc cách mạng! Câu dưới sảng khoái hơn, 
làm vui sướng lòng người hơn, tại sao nó lại không hay? 


Trước kia, thơ nói con người bị động trước số mạng, (Bắt 
phong trần phải phong trần Í25!, trước cảnh vật (Mỗi bận thu 
sang em lại vò lòng than khóc 11i, trước tâm hồn mình (Cứ 
lặng chuồi theo giòng cảm xúc 118, bị động trước tất cả 
(Thuyền ơi thuyền theo sóng hãy lênh đênh 1°; nay, những 
người công nhân kháng chiến chuyển một cái máy nặng 
hàng chục tấn, dưới trời mưa, và nhất quyết dành lấy chủ 
động, con người nhất định không lùi, không đuối, nhất định 
cải tạo thế giới: 


Tay có trơn, ta xoa cát mà lôi, 

Chân có trợt, bấm sâu thêm chút nữa... 
Mưa bao giờ rụng hết lá rừng cây: 

Chặt vài cành che thay nón đêm nay, 
Và đường trơn dẫu có bằng đổ mỡ, 
Cành cây đây ta làm thêm chân nữa. 


Tôi thấy cùng với những câu thơ trèo đèo chuyển mây ấy, đã 
nảy ra một chất thơ mới lạ mà trước đây, thắp đuốc lên 
cũng không tìm thấy trong lịch sử thơ Việt Nam! 

Trước đây, trong thơ chính thống của các thi sĩ, hình ảnh của 
quần chúng như thế nào? Tiếp theo những nàng con gái ông 
Viên ngoại họ Vương, là những tiểu thư nhà giàu hay những 
cô bán hàng cho mẹ, buồn tàn thu ngồi đan áo len. Bây giờ, 
những mẹ đĩ thắt lưng bó que, xắn váy quai cồng được là cô 
“gái Bắc Giang” vào trong thơ rất là đường hoàng, cái cuốc 


phá đường của cô bóng trăng dọi vào rất là kính mến! 
Những “con mụ già nhà quê” trước kia, bây giờ đã thành 
Bầm ơi được đặt ngang hàng cùng với tổ quốc, yêu bầm yêu 
nước cả đôi mẹ hiền. Giật lấy một chỗ ngồi đẹp đẽ trong thơ 
cho quần chúng như vậy, những ai coi thường điều đó? 
Những ai cứ nhất định nhắm mắt lại không nhìn thấy cái mới 
trong thơ ta? 

Xin lấy một ví dụ cá nhân. Bạn Tế Hanh l20Ì nhân mấy câu 
thơ trong bài G/ó của tôi: 


Hồn ta cánh rộng mở 
Đôi bên gió thối vào 
Nghĩ những điều hớn hở 
Như trời cao, cao, cao. 


mà đặt vấn đề: “Không lẽ chỉ giai cấp bóc lột mới ngắm 
trăng? Nhưng thử hỏi những câu thơ ấy thuộc về tư tưởng 
giai cấp gì? Tư sản ư? Vô sản ư?...”. Tôi xin cả quyết rằng đó 
là tư tưởng của giai cấp vô sản; nhất định tư tưởng tư sản 
hiện nay không thể nhìn trăng, nhìn gió, không thể có cái vũ 
trụ quan như vậy. Bản thân tôi, trước Cách mạng, đã từng 
nghĩ rằng đời cứ đi đến chỗ suy, chết là quy luật cuối cùng 
của vũ trụ (1934): 


Hoa nở để mà tàn 


Trăng tròn để mà khuyết. 


Đứng trước vũ trụ, tôi rụt cổ lại (1939): 


Em sợ lắm. Giá băng tràn mọi nẻo. 
Trời đầy trăng lạnh lẽo suốt xương da. 


Nhìn vũ trụ bao la rồi cụp đầu xuống thấy mình chỉ là một 
hạt bụi, thấy vô cùng cũng là một với hư vô, đó là “tôi” trước 
Cách mạng. Và hệ thống tư tưởng tư sản sa đoạ hiện nay, nó 
co cúm lại sợ cái chết của giai cấp nó, nó “suy bụng ta ra 
bụng của vũ trụ”, nó buồn tận thế, nó làm sao có thể lạc 
quan! Chính vũ trụ quan mác-xít đã cho tôi được thấy “Trời 
tròn như buồm căng, Tất cả lên đường mới”, thấy vũ trụ 
(cũng như thế giới) tái tạo mãi, tiến bộ mãi, và trong bài Gió, 
tôi có ý thức bắt tư tưởng tôi phải tiến theo. Chỉ có đi với 
Cách mạng, tôi mới có cái nhìn như vậy được. 


Trên đây, tôi có nói văn học trước cách mạng có một số tác 
phẩm nhuần nhuyễn. Nhưng đó không phải là trường hợp 
phổ biến. Cũng như không thể nhìn những tác phẩm của ta 
nay đều là sơ lược. Chúng ta cần để phòng cái tâm lý cứ 


quay về thi vị hoá những ngày xưa, nhất là những ngày đó 
gắn liền với thời còn đi học, với tuổi trẻ phơi phới của mình. 
Tôi có anh bạn cứ nhắc mãi “thuở Phong hoá, Ngày nay”, 
nhưng khi những tác phẩm cũ được in lại, thì trừ một số anh 
vẫn thấy có giá trị, còn nhiều quyển thì anh đến tìm tôi, kêu 
rằng bây giờ anh đọc lại thấy tầm thường, “sơ lược”, không 
ngờ trước kia mình dễ tính thế. Quả có như vậy, một số 
người còn quá quen miệng với những món ăn cũ, quá lạ 
miệng với những món ăn mới. Các tác giả ngày nay phải 
nấu nướng cho tốt lành hơn nhiều nữa, thơm ngon hơn 
nhiều nữa, nhưng mặt khác, nhiều độc giả cũng phải cải tạo 
cái lưỡi của mình. Nếu họ cứ chỉ thích cho thật béo, thật 
chua, thật cay, thật nhiều dầu dấm, thật giật gân cái lưỡi, 
thì văn học ta e cũng khó chiều được họ. Văn học chúng ta 
quan niệm con người trước tiên là một sinh vật lao động, 
một sinh vật biết nghĩ đến quyền lợi của tập thể, một sinh 
vật làm cách mạng, nó rất biết hưởng những sinh thú của ăn 
uống, yêu đương, nhưng nó không phải sống để chuyên môn 
tìm khoái cảm. Có người đã từng nói rằng Cholokhov I21l 
cũng tầm thường thôi, là Boris Polévoi !22l không phải nhà 
văn. Họ không hiểu rằng Liên Xô là nước văn minh nhất, vì 
văn minh là chăm sóc cho con người; họ không hiểu rằng 
văn học Liên Xô, đứng về mặt tính chất, nội dung, và tác 
dụng xã hội mà nói, là nền văn học tiền tiến nhất, giầu tư 
tưởng tính nhất trên thế giới, diễn đạt những con người mới 
nhất trong lịch sử. Nếu chúng ta nhìn bằng con mắt của 
quần chúng Việt Nam, yêu cầu rằng các nhân vật trong tiểu 
thuyết, trên sân khấu không những là Thuý Kiều, Kim Trọng, 


hay Loan, Dũng l23l , mà chính yếu phải là những Nguyễn 
Thị Chiên, những Ngô Gia Khảm, những Trần Bình Lục, v.v..., 
nếu chúng ta đòi hỏi một nền văn học phản ánh thời đại, thì 
ta quý mến, cổ võ mỗi thành tựu của nền văn học mới. Có 
những chương, những trang của Vòng mỏ, Đất nước đứng 
lên, Truyện Tây Bắc, Xung kích, Truyện anh Lục, Đôi mắt, 
Con đường sống, Con trâu, Làng, v.v... mặc dầu tôi cho rằng 
các tác phẩm hiện nay chưa nhuần nhuyễn, tôi đọc rất ưa 
thích, và tự hỏi: Sao lại cứ phải nói là thua văn trước Cách 
mạng? Trái lại, có những ưu điểm mà văn trước Cách mạng 
không thể nào có nổi! 


Nhìn tới đằng trước 

Cái xã hội có giai cấp có đến hàng vạn tuổi; cái xã hội không 
giai cấp chỉ mới có bốn mươi tuổi ở Liên Xô (đó là chưa trừ 
những năm nội chiến, và thời kỳ chưa xoá hết giai cấp). 
Trong những nghìn năm tích luỹ văn hoá về trước, nhân loại 
đã sinh ra được những thiên tài văn học cổ điển mà chúng 
ta nay vô cùng tôn trọng và tha thiết học tập. Mặt khác, 
những xã hội xã hội chủ nghĩa nay và mai, trong thời gian 
lồng lộng trước mặt, ai dám bảo là sẽ không sinh ra nhiều 
thiên tài? Chúng ta tưởng tượng khi những xã hội không giai 
cấp này chỉ được một trăm tuổi thôi, sự nảy nở của nền văn 
học mới sẽ không biết đến thế nào mà nói. 

Và ngay hiện giờ, trong những nhà văn cộng sản và những 
nhà văn đi theo ảnh hưởng của chủ nghĩa xã hội trên thế 
giới, chúng ta có thể thấy những văn tài lớn lao như Gorki, 
Maiakovski, Alexis Tolstoi Cholokhov (Liên Xô), Henri 


Barbusse, Romain Rolland, Aragon (Pháp), Bertolt Brecht 
(Đức), Andersen Nexo (Đan Mạch), Nazim Hikmet (Thổ-nhĩ- 
kỳ), Pablo Neruda (Si-li), Jorge Amado (Bờ-rê-din), Lỗ Tấn, 
Quách Mạt Nhược (Trung Quốc) và bao nhiêu văn tài ưu tú 
khác! 

Con đường đúng, thì ta theo, dù có deo neo, vất vả. Cái cây 
tốt, thì ta trồng, ta tưới, đừng có nóng ruột nhổ rễ lên xem; 
dù hoa trái còn lưa thưa, nhưng vun gốc to, sẽ được nhiều 
trái lớn. Văn học nước ta phải cắm rễ vào quần chúng, phải 
phục vụ công nông binh là đa số, phải gắn chặt với đấu 
tranh thống nhất và đấu tranh tiến dân lên chủ nghĩa xã hội, 
văn học phải có tư tưởng tính cao và nghệ thuật tính đẹp, đó 
là cái mới khẳng định của văn học chúng ta. 

1-1958 


Chú thích: 

L4JPô-pơ-lin: tên một loại vải được ưa chuộng ở miền Bắc hồi 
những năm 1950-80 (talawas ghi chú) 

l2lKhi viết điểm này, tôi nghĩ đến một số tập thơ trước Cách 
mạng. (nguyên chú) 

i3ITrong bài “Văn học của thời đại cách mạng”, giảng tại 
trường Hoàng Phố ngày 8/4/1927 (nguyên chú) 

i42lRaphaẽI (1485-1520) hoạ sĩ lớn ở nước Ý (nguyên chú) 
I2lShakespeare (1564-1616) kịch sĩ lớn nhất nước Anh 
(nguyên chú) 

I6lGoethe (1749-1832) nhà văn, nhà thơ trứ danh nhất nước 
Đức (nguyên chú) 


lZlCòn nhiều khía cạnh phong phú của vấn đề thiên tài, mà 
phạm vi bài này không bàn đến. (nguyên chú) 

I8lGalina Nicolaieva, tác giả tiểu thuyết Mùa gặt (Liên Xô) 
(nguyên chú) 

i9lFadéev (Liên Xô): Tác giả các truyện nổi tiếng Bại trận, Đội 
Cận vệ Thanh niên (nguyên chú) 

l10lCũng trong bài giảng ngày 8-4-1927 trên đây (nguyên 
chú) 

1LLNhà xuất bản Hội Nhà văn - Đăng lại trong Văn nghệ số 5 
có tước chút ít. (nguyên chú) 

i12lTrong bài “Viết sự thật” đăng Nhân dân số 1140 (nguyên 
chú) 

i13lTôi không được xem cả bài của Sêkhốp, nên chỉ phát biểu 
trên những đoạn Nguyễn Tuân trích. (nguyên chú) 
l14iChateaubriand (1768-1848): Nhà văn tiên phong cho 
phong trào lãng mạn Pháp (nguyên chú) 

i13lBáo Thanh niên (Sài Gòn) 8/1/1944 (nguyên chú) 
i16lTrong Truyện Kiều (nguyên chú) 

i1ZITrong “Giọt lệ thu” (nguyên chú) 

i18lTrong “Thơ Thơ” (nguyên chú) 

i12lThơ Vũ Hoàng Chương (nguyên chú) 

I201Tuần báo Văn số 26 (1/11/1957), trong bài Cùng đặt một 
số vấn đề. (nguyên chú) 

I2tlTác giả Trên sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang (nguyên 
chú) 

I22lTác giả Những người Xô viết chúng tôi, Truyện một con 
người chân chính, Vàng (nguyên chú) 

I23iNhân vật truyện Đoạn tuyệt của Nhất Linh (nguyên chú) 


Xuân Diệu 
Những bước đường tư tưởng của tôi 
Phần IV 
Vài ý kiến về bệnh sơ lược 


Bệnh sơ lược và tác hại của nó 

Một nhà văn mắc bệnh sơ lược, khi diễn tả sự việc một cách 
nông cạn như vẽ một cái sơ đồ đại khái, khi trình bày cuộc 
sống cách mạng như một việc dễ dàng trót lọt, khi có 
khuynh hướng giật dây các nhân vật, mớm cho họ nói theo ý 
muốn chủ quan của tác giả, chứ không để họ ăn làm đúng 
theo quy luật trong cuộc đời, khi thiên về tuyên truyền khẩu 
hiệu, nhẹ về nghiên cứu thực tại trăm hình nghìn vẻ. Nhà 
văn mắc bệnh sơ lược nhiều khi có ý tốt, muốn ca ngợi cuộc 
cách mạng thiêng liêng và đời sống mới phấn khởi, nhưng 
quên rằng: cách ca ngợi vẻ vang nhất, là nói cách mạng 
chiến thắng qua nhiều vấp váp, trồi sụt, gay go. 

Những tác phẩm mắc bệnh sơ lược gây tác hại là làm cho 
người ta hiểu sai thực tế, tưởng cách mạng là toàn hồng, 
gây bệnh chủ quan và lý tưởng hoá. Do thiếu sống và xa đời 
thực, những tác phẩm sơ lược thường tẻ nhạt, làm cho người 
đọc dễ chán; gây một sự hờ hững nào đó của công chúng 
đối với nền văn học mới, làm cho nền văn học mới kém tác 
dụng đi nhiều. 


Do đâu có bệnh sơ lược 
Sự lãnh đạo có một phần trách nhiệm trong bệnh sơ lược. 


Do quan niệm hẹp hòi, phiến diện về nhiệm vụ của văn học, 
trong một giai đoạn khá lâu của Kháng chiến, lãnh đạo đã 
để kéo dài việc minh hoạ chính sách, kéo dài việc diễn ca; 
những việc này cố nhiên cũng có ích lợi trong một phạm vi 
nào đó, nhưng thực chất không phải là món ăn tình cảm của 
quần chúng. Điển hình là việc cho ra hai quyển Đóng góp và 
Chính phủ tạm vay, hai quyển này chứng tỏ một cách cảm 
động thái độ phục vụ không điều kiện của hai nhà văn Nam 
Cao và Tô Hoài, nhưng thật là hết sức sơ lược. Lãnh đạo 
cũng không uốn nắn sự phê bình của thời đó, một sự phê 
bình gò bó, máy móc, không hiểu được đặc trưng của văn 
nghệ, coi một thiên truyện ngắn bằng như một bài xã luận, 
bắt một tác phẩm nào cũng phải có đủ các yếu tố chính trị, 
đủ công nông liên minh, đủ vai trò của Đảng, đồng thời đủ 
vai trò của Mặt trận, lại đủ bảo vệ hoà bình thế giới, v.v... 
chất lên trên lưng con ngựa tác phẩm nhiều thứ quá, đến nỗi 
nó cất bước không được nữa. Những người phê bình lại 
thường non gan, không dám để cho những vai phản diện 
phát biểu, sợ nó phản tuyên truyền, hoặc mới thấy tác giả 
nói ít nhiều khuyết điểm của cán bộ hay của nông dân, đã 
vội lo là bôi nhọ... Những quan niệm hẹp hòi trên đây gò bó 
các tác giả, làm cho họ ít dám phát huy sáng tạo, dễ khiến 
họ cầu an, đi theo con đường vô sự nhất, không dám sai âm 
binh dậy, sợ không điều khiển nổi thì rắc rối to. 

Tuy nhiên, phê bình cái khuyết điểm này của lãnh đạo, 
chúng ta cũng phải thấy rằng: trong những năm đầu của 
cuộc Kháng chiến, việc giáo dục tư tưởng ưu tiên nhất, nền 
tảng nhất vẫn phải là giáo dục lập trường kháng chiến, giáo 


dục phân rõ địch, ta, giáo dục lập trường giai cấp, chứ không 
thể san bằng chống bệnh sơ lược, một bệnh ấu trĩ của văn 
học mới, cũng như là chống đế quốc và phong kiến. 

Một mặt khác, theo ý tôi, nguyên do chính của bệnh sơ lược 
không phải ở sự lãnh đạo, mà chính ở hoàn cảnh khách 
quan của việc sáng tác sau Cách mạng. Nhà văn trước Cách 
mạng tháng Tám có thể nói là tương đối thuộc lòng cuộc 
sống cũ, nhưng nhà văn sau Cách mạng chưa thuộc được 
cuộc sống mới. Cuộc đời cũ là một cuộc đời đứng lại, đọng 
lại. Cuộc đời thực dân hàng trăm năm, phong kiến hàng 
nghìn năm thuộc vào một hệ thống cuộc đời hàng vạn năm 
người bóc lột người, người áp chế người. Các nhân vật điển 
hình cũ rõ nét từ lâu lắm. Những ông quan, thầy lý, chú lính 
lệ, những ông sứ, ông cẩm, thầy phán, những cô đầu, anh 
nghiện, những thầy giáo hồ lơ v.v... nhà văn cũ biết họ rất 
kỹ, lột tả được họ. Vả lại nhiều thế hệ nhà văn, lớp này tiếp 
lớp khác, để lại cho nhau những tìm tòi nghiên cứu về cái 
khổ truyền kiếp của con người. Ở các nước phương Tây, mỗi 
nét hiện thực phê bình có sức ủng hộ của bao nhiêu nhà văn 
cổ điển; ở nước ta, mỗi câu, mỗi chữ nói cái buồn, cái đau, 
cái hận, có sức ủng hộ của Nguyễn Du, Thị Điểm, Xuân 
Hương..., của ca dao. Những chữ buồn đau ấy có một sức 
vang ngân vô hạn trong tâm hồn của con người. Ví dụ trong 
thơ, chỉ vài chữ như: Gió chiều hiu hắt, mưa thu, đêm thu, 
mây fhu, một buổi chiều fñhu... cũng gợi lên bao nhiêu tình 
cảm xưa man mác. Chỉ nói một chữ /y biệt cũng đã thấy “lệ 
rơi thấm đá, tơ chia rũ tằm”. 

Trái lại, cuộc sống mới sau Cách mạng tháng Tám của chúng 


ta là một cuộc đổi thay căn bản; chúng ta không những 
dành độc lập dân tộc mà còn tiến lên xoá bỏ cái xã hội có 
giai cấp hàng vạn năm người bóc lột người. Những tình cảm 
mới của chúng ta chỉ có mươi mười hai năm, nếu kể cả nhân 
loại, thì chỉ mới có từ Cách mạng tháng Mười Nga. Cuộc 
sống mới ở nước ta đổi tiến vùn vụt, mà nhà văn Việt Nam 
ta thì chưa nắm vững chủ nghĩa Mác - Lê-nin để phân tích 
cho đúng và có con mắt mới, lại lăn lộn vào thực tế, vào 
quần chúng chưa sâu sắc, và nếu xét nghiêm khắc, thì cái 
vốn học vấn của chúng ta cũng lại còn nông cạn; cho nên, 
dọn bữa ăn tinh thần cho nhân dân, nhà văn chúng ta nấu 
cơm chưa chín! Theo ý tôi, cái nguyên do chính của bệnh sơ 
lược là như vậy! Bởi thế cho nên, trong cuộc đời cũ, phóng 
sự là một thể văn điều tra, tường thuật, mà có người viết 
phóng sự dài về đời sống xã hội, về “làm tiền” chẳng hạn, 
thảng hoặc có một vài kỳ ngồi nhà “sáng tạo” ra, mà người 
đọc vẫn cứ thấy đúng, thấy lột như thường. Trái lại, với lối 
văn tiểu thuyết là lối văn không quá trói buộc vào tài liệu, 
thế mà những bạn văn chúng ta lăn đi lộn lại quan sát một 
người nông dân hiện nay, đến lúc viết vẫn còn sai bét! Là vì 
người nông dân Việt Nam hiện nay vĩnh viễn không phải là 
bố cu ngày trước nữa rồi, những đổi mới trong tâm trí anh, 
từ xưa đến nay chưa từng có. 

Theo tôi nghĩ, vấn đề có tác phẩm hay, là một vấn đề đào 
tạo cán bộ. Xã hội cần đào tạo các nhà văn, các nhà văn cần 
tự đào tạo mình chóng lên đến mức trưởng thành; khi các 
nhà văn đã có một khối óc, một tài năng trưởng thành theo 
tinh thân của thời đại rồi, nhiều khi họ quay trở lại tìm tài 


liệu về những giai đoạn lịch sử đã qua, và sáng tác rất sát, 
đúng. Và khi mà họ chưa đủ vũ khí về tư tưởng, về thực tế 
và về nghề nghiệp, thì dù đang nằm giữa thời đại, vẫn cứ 
chòng chành, chuệch choạc, mắc bệnh sơ lược. Việc sáng 
tác gian khổ như vậy. Mà chính vì nó gian khổ như vậy, nên 
nó mới có vinh quang. 


Bệnh sơ lược không ở trong bản chất nền văn học mới 
chúng ta 

Chúng ta chống bệnh sơ lược là đúng, là cần thiết. Nhiệm vụ 
nhà văn đòi hỏi chúng ta điều đó. Quần chúng cấp bách đòi 
hỏi chúng ta điều đó. Nhưng có một số nhỏ người cho rằng 
bệnh sơ lược là do ở bản chất nền văn học mới của chúng 
ta, cũng như có người nói tệ sùng bái cá nhân là ở bản chất 
của chế độ Xô viết. Gián tiếp họ muốn nói rằng: tại vì Đảng 
lãnh đạo nhúng tay vào văn học, nên văn học mới bị sơ lược, 
công thức như thế này; nếu cứ để văn nghệ sĩ hoàn toàn tự 
do, thì văn nghệ đã vô cùng phong phú... Theo tôi thấy, 
chúng ta không độc quyền về bệnh sơ lược. Văn dở thì cổ 
kim, đông tây, đời nào và ở đâu cũng có. Những nền văn học 
trước Cách mạng vô sản có biết bao nhiêu quyển sách tiên 
thiên bất túc, bị công chúng ruồng bỏ ngay lúc mới đẻ ra. 
Văn học phong kiến cũng đã có những tác phẩm sơ lược của 
mình, với những câu chuyện rẻ tiền của những tráng sĩ mờ 
nhạt, những trận đấu kiếm vô nghĩa lý, những “nữ hiệp”, 
những “quái hiệp”, những phi thân, những bửu bối tung ra 
không đúng chỗ, những loạn trong cung mà dân chúng 
không muốn nghe... Văn học tư sản khi đã mắc bệnh sơ lược 


thì lại càng xuống giá “ba xu”, với những chuyện tình tiền, 
chuyện mọc sừng quanh quẩn, chuyện trinh thám nhạt 
thếch, chuyện tâm lý chán như một cái ngáp dài, chuyện 
khiêu dâm hạng bét... Ở Việt Nam ta, những thơ văn sơ lược 
trước Cách mạng tháng Tám vẫn là số nhiều. Biết bao nhiêu 
bài thơ anh anh em em đã làm chán tai độc giả! Có những 
người đã viết những truyện thơ mộng về nông thôn, ca tụng 
đời sống hiền hoà của nông dân giữa đồng lúa xanh rờn, 
dưới trời xanh quang đãng. Bệnh sơ lược phải đâu là chỉ ở 
trong bản chất của nền văn học mới chúng ta nay! — Ở đây, 
tôi xin mở một dấu ngoặc: số người quy bệnh sơ lược cho 
Đảng và cho chế độ cũng thường trách Đảng và chế độ sinh 
ra bệnh công thức. Họ nói đến những con người máy, những 
con người rập khuôn do chế độ ta sinh ra. Theo tôi nhớ, thì 
luận điệu này, bọn tư bản và đế quốc đưa ra đã lâu lắm rồi; 
chúng nó luôn luôn rêu rao: Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô tạo 
nên những con người máy. Nhưng sự thật là chính chủ nghĩa 
tư bản coi con người như cái máy. Chúng ta hãy nhớ lại phim 
Thời mới (Les temps modernes) của Charlie Chaplin; chính 
chủ nghĩa thực dân buôn bán con người: trên báo Phê bình 
mới (Nouvelle critique) đã có chụp ảnh một cái hoá đơn của 
một hãng buôn Pháp tại Phi châu bán một số đàn ông và 
đàn bà da đen như bán bò, lợn. Còn chúng ta? Những con 
người máy đã phá kho bom Tân Sơn Nhất chăng? Bế Văn 
Đàn đã hy sinh rập khuôn với Phan Đình Giót chăng? Hay là 
trong phe xã hội chủ nghĩa, liệt sĩ Việt Nam Phan Đình Giót 
đã rập khuôn với anh hùng Liên Xô Matrosov, cũng lấy mình 
lấp lỗ châu mai một cách “công thức” chăng? Vâng, chúng 


ta rất giống nhau, chúng ta người nào cũng được Đảng giáo 
dục yêu nước, yêu dân, cũng được Đảng dặn dò: khi cần 
thiết thì hy sinh quyền lợi cá nhân cho quyền lợi dân tộc, 
cũng được Đảng khuyên vứt bỏ cái tự do vô chính phủ rất 
xấu, mà tự nguyện đứng vào hàng ngũ, vào tổ chức và kỷ 
luật rất đẹp! Vâng! nếu có một cái khuôn nào, thì đó là cái 
khuôn cao cả, vĩ đại, phong phú, cái khuôn con người mới 
biết tự cường, chiến đấu, hy sinh! 

Chúng ta không ưa chút nào cái sáo mới trong những tác 
phẩm sau Cách mạng, như những anh bí thư chi bộ hoàn 
toàn gương mẫu, giải quyết được mọi vấn đề, như những 
truyện phát động quần chúng lúc nào cũng có đủ ba giai 
đoạn: nông dân có khổ, nông dân vùng lên, và nông dân 
thắng lợi. Nhưng văn học trước Cách mạng há chẳng đầy rẫy 
những cái sáo cũ như: chàng bên sông gò ngựa, nàng ngồi 
đan áo len bên cửa sổ, đan đi rồi lại tháo ra đan lại, như 
giang hồ vặt, như tự tử vì tình, v.v... Chúng ta ghét cay ghét 
đắng bệnh sơ lược, công thức trong văn học mới chúng ta, 
nhưng chúng ta không muốn có người định dùng hai thứ đó 
như vũ khí để đánh vào những nguyên lý đúng đắn về văn 
học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Bệnh công thức của ta rất 
đáng ghét, tuy nhiên động cơ của nó là muốn nói cái mới, 
cái hay, chỉ vì thiếu nghiên cứu, thiếu sáng tạo mà rơi vào 
chỗ sáo, ít nhất là nó có hảo ý, chứ còn cái công thức của tư 
sản phản động, của văn hoá Mỹ thì ác ý và ghê tởm vô 
cùng; nó cố tâm ném cát vào mắt con người, đổ mực đen 
trên lương tâm con người; làm cho con người ngu ởi, hoang 
mang đi, để dễ xỏ mũi! Cái công thức Mỹ rất là rối lắm, ly 


kỳ, nhưng nghèo nàn một cách thảm hại; nó trộn những đùi, 
những vú lẫn với những cao bồi, súng lục, rừng cây, ngựa, 
giây thừng, cảnh thì xẩy ra ở miền Tây Hoa Kỳ, ở cái xứ 
Farwest (1l lắm vàng, và dù nhiều khi có thay việc bắn người 
da đỏ bằng việc giết người da đen, nhưng muốn trộn đi trộn 
lại thế nào, cũng cứ phải quay về đùi, vú, súng lục. Văn hoá 
phản động Mỹ quả là nhiều óc sáng tạo, cho nên chỉ có một 
việc giết người, mà bày ra được bao nhiêu là món, là cuốn 
phim mà chỉ đọc đến tên cũng đủ ngấy lên tận cổ và rợn tóc 
gáy. Hôm nay chiếu: Khẩu súng lục - Dưới nòng súng lục - 
Người cầm súng lục - Thôi Any, hãy rút khẩu súng lục ra em 
- Vài chuyện về vấn đề súng lục - Bản hoà âm của sáu khẩu 
súng lục... hoặc Hôm nay phim mới: Sinh ra đời để giết - Kẻ 
giết người - Tên giết người được tự do - Những kẻ giết người 
ở thung lũng chết - Tôi đã giết Dét-sơ-jam - Tôi đã giết Giê- 
rô-si-mô - Tôi đã giết Kít Bi-ly - Giết hay là bị giết - Bắn để 
giết, v.v... Cái thứ sơ lược và công thức thoái hoá, phản động 
này tràn lan trong phe tư bản và đế quốc, và hiện nay nó tác 
hại ở miền Nam của chúng ta. Chúng ta chống và chữa 
những bệnh ấu trĩ của nền văn nghệ non trẻ của chúng ta, 
nhưng chúng ta cũng khẳng định rằng: không có chân trời 
mới nào hết ngoài cái văn nghệ xã hội chủ nghĩa của phe ta 
và cái văn nghệ tiến bộ của thế giới; chúng ta không đi tìm 
hang sâu vực thẳm nào khác! 

Nhưng sở dĩ người ta nói nhiều về bệnh sơ lược trong văn 
học xã hội chủ nghĩa, là vì, nó đúng là bệnh ấu trĩ trong khi 
lớn lên: nó rất dễ trông thấy, bởi thực tế xã hội chủ nghĩa 
tiến nhanh quá, thế giới xã hội chủ nghĩa cải tạo mau quá, 


văn học cứ bị chậm bước đuổi theo sau; với lại dĩ nhiên 
người ta chú ý đến bệnh trong trưởng thành của một nền 
văn học sống, nhiều hơn chú ý đến bệnh già nua của một 
nền văn học chết. 


Muốn chữa bệnh sơ lược 

Có hai cách chữa bệnh sơ lược: một cách giả tạo và một 
cách chân chính. 

Cách chữa giả tạo là dựa vào hình thức, vào kỹ thuật, tránh 
sự tẻ nhạt bằng cách bịa những “trò chơi” quái ác, bằng 
cách bẻ quặt quẹo thực tế khách quan cách mạng theo 
thích thú cá nhân của mình, không biết rằng giản đơn có khi 
là công thức, mà rắc rối cũng lại là công thức. Chữa giả tạo 
bằng cách quá đề cao cá tính siêu nhân của người văn nghệ; 
bằng cách đem “tiếng sáo tiền kiếp” ra thổi giữa những bản 
đàn của thời đại mà mình cho là chán. Bằng cách phục hồi 
nguyên xi những ý tình cũ kỹ đã bị cách mạng thải ra. Chữa 
giả tạo trên hình thức bằng cách làm thơ leo thang hay 
xuống dốc, cắt nát câu thơ ra và xuống giòng nhiều quá sự 
cần thiết. Những cách chữa đó rơi vào một sự lập dị nặng 
nề, và công chúng là người biết chọn đá thử vàng giỏi nhất, 
công chúng không lầm vàng thực với vàng mại! 

Muốn chữa bệnh sơ lược có hiệu quả, theo ý tôi, cách chân 
chính vẫn là nghiên cứu sâu thực tế cách mạng. Quần chúng 
sáng tạo ra lịch sử, sáng tạo ra cuộc sống, tức là đồng thời 
cũng sáng tạo ra cái chất của văn học. Nếu không nghiên 
cứu đời sống thực tại, mà lại nặng về tìm tòi kỹ thuật ở trong 
căn buồng, thì tác phẩm sẽ không có chất, sẽ nông cạn, giả 


tạo. Cái mới căn bản nằm trong đời sống cách mạng; những 
ý thức tập thể, ý thức chủ nhân ông, ý thức dành quyền chủ 
động, những tình cảm yêu con người đến mức tuyệt cao là 
xoá tất cả áp bức bóc lột, những cái ấy chưa từng có trước 
đây trong lịch sử; ta phải nói được cái mới căn bản đó, chứ 
không phải rơi vào một thứ “Mới chủ nghĩa”, đi tìm những cá 
tính lập dị nào. Chúng ta cũng không cần quá câu nệ, đừng 
cho rằng sự lặp lại nào cũng là rập khuôn, chớ thấy quần 
chúng muôn người như một hay nói đến đoàn kết, đến phấn 
khởi chẳng hạn, mà cho là họ nói như vẹt. Chúng ta phải 
cảm nghe trong đó tất cả cái mới mẻ, cái hân hoan, cái tin 
tưởng của những giai cấp trẻ trung mới bước lên vũ đài của 
lịch sử, họ nói đến những chữ mà có người cho là rập khuôn 
đó, cũng như người thanh niên nói đến tình yêu; chế diễu 
những chữ “anh yêu em”, những câu thề ước hẹn hò là thái 
độ của những kẻ già nua và hẳn học. 

Ví dụ như ở một đám cưới đời sống mới, mặc dầu có cái vỏ 
công thức nào đó như “tuyên bố lý do”, “hai họ phát biểu”, 
kể cả cái khẩu hiệu “Vui gia đình không quên nhiệm vụ” 
nữa, — những cái đó người nào đi dự nhiều đám cưới rồi thì 
dễ chán, — nhưng chúng ta cần có con mắt xanh, con mắt 
yêu thương giai cấp thật sâu sắc để thấy cái ý tốt đẹp của 
những người tổ chức nên, thấy cái đạo đức mới đang thành 
hình, để cảm thông với lòng phơi phới mới toanh của cô dâu 
chú rể; và những chú thiếu nhi, thiếu niên chen chúc đứng 
nhìn kia, họ không thấy “rập khuôn” gì cả, mà lại thấy đám 
cưới đời sống mới thật ý nghĩa, thiêng liêng! Thấu hiểu được 
cái ruột tươi thắm của sự việc rồi, nếu anh góp được cho 


nhiều sáng kiến, sáng tạo để làm cho các đám cưới đời sống 
mới sinh động hơn, hình thức không giống nhau, thì hay biết 
mấy! Cũng như anh đừng nên bực mình vì quần chúng cứ 
hát mãi một bài cũ “Kết đoàn”, mà nên bực mình vì nhạc sĩ 
chưa sáng tác được những bài đồng ca mới vừa hay vừa dễ 
hát cho quần chúng. Dưới cái vỏ công thức, phải biết nhìn 
cái bản chất không công thức một chút nào, và có vậy mới 
xé được cái vỏ công thức một cách đúng đắn, hiệu quả! 
Người ta tặng cho nhà văn là “kỹ sư tâm hồn”, nhưng trước 
khi là kỹ sư, phải là thợ học việc. Trước khi dạy quần chúng, 
thì chúng ta phải học quần chúng cái đã. Chúng ta phải biết 
yêu, ghét với quân chúng. Nếu ta chưa thiết tha yêu quần 
chúng, thì làm sao quần chúng yêu tha thiết được tác phẩm 
của ta? Tôi không nói đến việc hiểu biết về nghề nghiệp, về 
chuyên môn, vì cái đó lẽ dĩ nhiên là phải biết, mà phải biết 
thấu đáo. Và cũng dĩ nhiên cần phải có năng khiếu văn nghệ 
nữa, vì một người dốt thì học phải thông, chứ người không 
có cổ họng tốt thì hát mãi cũng không thể nào hay được. 
Nhưng cái mà người ta gọi là độc đáo, theo tôi nghĩ, không 
phải tự đâu ở ngoài đến; khi đã có con mắt nhìn đúng đắn, 
sâu sắc, khi nhiệt tình cách mạng nung cháy tâm hồn, thì tự 
nhiên sinh ra cái độc đáo. Vì những cái gì toát ra tự toàn tâm 
toàn ý của ta, tất phải có bản sắc, sắc thái riêng của ta. 
(Nếu vẫn cứ không có bản sắc riêng, thì có lẽ đã chọn nhầm 
nghề, và đã thành ra một vấn đề khác). 

Sống trong một cuộc đời ào ào như thác, giữa những con 
người mới vùn vụt tiến lên, những người có tài, có năng 
khiếu nhất cũng không thể chỉ cậy ở tài mà không lăn vào 


thực tế. Tôi tưởng tượng rằng: nếu bà Thị Điểm mà sống lại, 
và viết một bản Chính phụ ngâm mới về phong trào hoà 
bình thế giới hiện nay, thì Hồng Hà nữ sĩ cũng phải nghiên 
cứu đời sống quần chúng khổ đau gây ra bởi chiến tranh đế 
quốc. Nếu Nguyễn Du còn sống và muốn viết về cuộc đấu 
tranh và lao động hiện tại của nhân dân ta, Nguyễn Du cũng 
tự nguyện đặt mình dưới sự lãnh đạo của Đảng Lao động 
Việt Nam, và cũng phải thâm nhập vào quần chúng hiện tại! 
Khi đã nghiên cứu kỹ thực tế của quần chúng, thì ta sẽ thấy 
rằng tô hồng là sơ lược, mà bôi đen cũng là sơ lược, hồng 
hay đen chẳng qua cũng như màu dùng dưới tay hoạ sĩ, hoạ 
sĩ có thể dùng nhiều màu hồng hay dùng nhiều màu đen, 
nhưng xong cả bức tranh, thế tất phải là một bức tranh tích 
cực, lạc quan, chứng tỏ rằng cuộc đấu tranh giữa cái tốt và 
cái xấu trong chế độ ta, cái tốt phải thắng và càng ngày 
càng thắng. 


Nhiệm vụ của chúng ta chống bệnh sơ lược là cấp bách. Sự 
chênh lệch giữa nhu cầu văn nghệ của quần chúng với chất 
lượng tác phẩm của chúng ta là một điều đáng lo nghĩ. 
Chúng ta cần giúp nhau chống bệnh sơ lược, chống nông 
cạn, chống bôi bác, chống nghèo nàn, và cùng nhau xây 
dựng những tác phẩm sâu sắc, dào dạt, sinh động như đời 
sống cách mạng của chúng ta, xây dựng những tác phẩm 
phong phú trên cơ sở quần chúng. 


2-1957 


Viết sự thật 

Chúng ta là những nhà văn, tức là những người yêu sự thật, 
thiết tha tìm chân lý. Chúng ta không những muốn nghiên 
cứu, tìm hiểu thế giới thực tại, mà còn muốn dùng văn học 
để cải tạo thế giới thực tại, đưa nó tiến lên hướng mà chúng 
ta muốn: hướng xã hội chủ nghĩa. 

Vì vậy, chúng ta không thể bị động trước những sự có thật 
(hay là thực tại), mà phải biết nhìn, biết chọn những sự có 
thật để đưa vào tác phẩm. Nhất định tác phẩm của ta phải 
là một đóng góp tích cực vào cuộc đời, dù khi nói đến hàng 
trăm sai lầm khuyết điểm đi nữa, cũng không được gieo rắc 
hoang mang, trái lại, vẫn cứ, hay vẫn càng đầy rẫy tinh thần 
lạc quan cách mạng. Chúng ta nói những sự thật là có một 
mục đích, mục đích làm công tác tư tưởng bằng văn học, 
nên ta không phải là một người cầm cái máy ảnh tốt rồi bạ 
gì cũng chụp ảnh, cũng in ra. 

Chúng ta không hoàn toàn đi theo cái chủ nghĩa thành thật, 
vì chủ nghĩa đó chỉ đúng có một nửa. Nhất định những thơ 
văn nào chúng ta viết ra đều là máu, là huyết của ta, đều là 
thiết tha, thành thật, mà có thiết tha, thành thật thì mới hay 
được. Nhưng không phải tất cả những tình cảm nào thiết 
tha, thành thật đều nên đưa vào thơ văn. Ví dụ: Ngay hiện 
giờ đi nữa, có những lúc, những chặng ngày ta buồn rầu, tan 
rã cả người, cái “tiếng sáo tiền kiếp” l2! đó thỉnh thoảng hãy 
còn thổi trong ống xương sống của ta! Nhưng không phải vì 
thế mà ta đem nó ra làm thơ, để lây những phút giây tan rã 


đó ra cho người khác. Trong những chế độ bóc lột cũ, người 
thi sĩ nói cái tan rã tiêu cực của mình, cũng là, dưới một khía 
cạnh nào đó, tố cáo cái chế độ cũ làm khổ con người. 
Nhưng, trong chế độ ta hiện nay, theo ý tôi, ta chỉ có thể 
viết những tan rã đó ra khi mà đồng thời ta cũng vạch được 
ít nhất là một phương hướng để chữa cái tan rã đó. Nhà văn 
giỏi phải là một kỹ sư tâm hồn, tôi còn nghĩ cao hơn: nhà 
văn giỏi còn phải là một bác sĩ tâm hồn nữa; vì nếu chỉ là 
một kỹ sư phân tích tâm hồn rất tinh tế, mà không chữa 
được cho tâm hồn khi tâm hồn đau ốm, thì cũng chưa thực 
là một kỹ sư tài tình và đầy đủ trách nhiệm. 

Nhà văn đối với tâm hồn như vậy, nhà văn đối với xã hội 
cũng vậy. Không phải cứ thành thật mà đủ, không phải chỉ 
có dụng ý tốt mà đủ (huống chỉ là dụng ý xấu!). Nhà văn 
trong chế độ cũ có thể phân tích bệnh hoạn trầm trọng của 
xã hội bóc lột, rồi bỏ đấy mà đi. Nhưng những nhà văn kiểu 
mới, sống trong chế độ này, tài năng có thể chưa bằng một 
phần nghìn của thiên tài Sê-khốp (Tchékov), nhưng không 
thể chỉ làm như Sê-khốp nói tất cả cái xót đau dưới chế độ 
Nga hoàng, nói rất thiên tài, nhưng rồi dẫm chân một chỗ, 
không biết làm sao thoát ra được. Nhà văn hiện nay nên 
phát hiện nhiều vấn đề mới; nhưng nêu vấn đề ra, nếu chưa 
giải quyết dứt khoát được, thì ít nhất cũng bao hàm một 
hướng giải quyết, một thái độ giải quyết. Nếu chỉ nêu vấn đề 
ra rồi vứt giữa xã hội, thì chỉ tổ gây hoang mang. Vào trong 
xã hội, mà chỉ tin ở sự thành thật theo cảm tính của mình, 
thậm chí cố tình không mang theo những thứ mà mình cho 
là tầm thường, như /ập trường, như đảng tính v.v..., thì càng 


tưởng rằng viết theo sự thật, lại càng sai lạc. 

Bởi vì có những sự thật bao quát, như nhìn chung mà nói, 
miền Bắc ta phấn khởi tiến lên, có những sự thật cục bộ, 
như ở nông thôn có nhiều hậu quả của sai lầm trong cải 
cách ruộng đất. Làm thế nào nói được sự thật nhỏ và lâm 
thời mà không chống đối với sự thật lớn và lâu dài. Làm thế 
nào không vì sự thật hiện tượng mà xoá mờ sự thật bản 
chất. Ta tán thành, và yêu cầu nữa, nhà văn nói khuyết điểm 
của Đảng, nhưng phải tả những rác rưởi che cuộc đời như 
“gấu ăn mặt giăng”, !3Ì theo như câu thơ của Lê Đạt tuyên 
bố, chứ không thể tả mặt giăng là một con gấu... Đảng như 
tấm gương, bị bùn lấm, nhưng phải tả bản chất Đảng của 
giai cấp vô sản vẫn là tấm gương trong. 

Dưới chế độ của ta, có những sự việc chạy theo quy luật 
mới, cũng còn nhiều sự việc chạy theo quy luật cũ. Trong 
tâm hồn ta, những tình cảm tốt là có thật, mà những tình 
cảm xấu cũng là có thật. Có những khi ta phải tự nguyện, tự 
giác mà cắt xén những tình cảm ngang trái, lạc lõng của ta, 
mà như vậy không phải là “đem bục công an máy móc đặt 
giữa tim người”. Nhà văn phải tả cuộc đấu tranh đau xót đó, 
và phải đứng về phía đúng đắn, phía chân lý. Trong đời, 
những cuộc thí nghiệm như trong Một trò chơi nguy hiểm 
“của Nguyễn Thành Long là có thật, và có thể chơi nguy 
hiểm hơn thế nữa; nhà văn muốn viết những sự thật đó ra, 
thì phải bao hàm một thái độ giáo dục, sửa chữa, chứ không 
thể mách nước cho những người nào chưa biết chơi nguy 
hiểm như thế, thì hãy thử chơi xem. 


Theo ý tôi, các tác phẩm văn học của ta nay phải thống nhất 
được ba nhiệm vụ: 


‹« Phải có giá trị thẩm mỹ, nghĩa là phải cho người ta 
những khoái cảm, những lạc thú về cái đẹp đẽ, cái diễm 
lệ, cho người ta những tình cảm cao độ, tập trung, rung 
động cả tâm thần, v.v... Không có giá trị thẩm mỹ, thì 
bất thành tác phẩm nghệ thuật. 


‹« Nhưng muốn diễm lệ gì, muốn ly kỳ, muốn xúc cảm, 
muốn mê ly gì, cũng phải bao hàm ý nghĩa giáo dục. Dù 
chỉ tả hoa nở chim kêu, cũng là giáo dục về cái đẹp đế, 
cái du dương cho con người. Văn học cũ giáo dục cho ta 
tinh thân nhân văn, ý thức đề kháng, chống đối với áp 
bức bóc lột, v.v... Văn học mới, văn học cách mạng giáo 
dục và nhấn mạnh vào tỉnh thần lạc quan, chủ động, 
chiến đấu. Hiện nay một tác phẩm diễm lệ mà giáo dục 
không tốt chút nào, thì cũng không thể là giá trị được. 
Cố nhiên ta phải hiểu nghĩa sự giáo dục đó một cách 
không hẹp hòi, và tính cách giáo dục đó phải toát ra tự 
nhiên, càng kín đáo càng hay, không thô sơ, lộ liễu. 


‹« Và cũng còn phải có tác dụng fuyên truyền nữa. Mà về 
tuyên truyền, thì phải chiếu cố đến hoàn cảnh xã hội, 
chính trị từng thời kỳ. Theo tôi nghĩ, những tác phẩm 
viết về sai lầm trong cải cách ruộng đất chẳng hạn, nếu 
viết với một quan điểm đúng, với một nghệ thuật cao, 


rất có tác dụng giáo dục. Nhưng không phải những tác 
phẩm viết về đề tài và khía cạnh ấy đều đạt tới mức độ 
thật đúng đắn, tài tình. Những tác phẩm nói khuyết 
điểm mà chưa thành công, lại in ra ngay giữa lúc nhân 
tâm đang còn hoang mang, chưa bình tĩnh lại, thì là một 
cái nguy hại. Khi mà không khí còn đầy hơi ét-xăng, chỉ 
một que diêm đánh lên cũng có thể gây đám cháy lớn. 
Kinh nghiệm ở Hung-ga-ri cho ta thấy: có những nhà văn 
Hung-ga-ri, trong lúc tâm thân quần chúng đang kích 
thích cao độ, lửa đã đỏ lại đổ thêm dầu, không nói đến 
thành tích mà chỉ toàn nói đến sai lầm, đã đưa đến kết 
quả là làm lợi cho bọn phản cách mạng. Các ngành hoạt 
động nào cũng phải chú ý đến hoàn cảnh chính trị cụ 
thể; văn nghệ dù có đặc trưng gì đi nữa, cũng không thể 
đứng trên những yêu cầu chính trị của thực tại được. Vả 
lại, khi chính quyền của nhân dân đã vững mạnh, thì 
vạch khuyết điểm một cách khác, khi chính quyền của 
nhân dân còn non mới, phải vạch khuyết điểm một cách 
khác. Như trong Kháng chiến, một tác phẩm viết về thua 
trận phải đưa ra với muôn nghìn thận trọng. Có thể có 
một tác phẩm chưa nên in trong một giai đoạn này, mà 
in ở giai đoạn sau. 


Ba nhiệm vụ: thẩm mỹ, giáo dục và tuyên truyền trên đây 
không có gì là chống đối nhau cả. 

Việc sáng tác văn học có nhiều trách nhiệm như vậy. Nhưng 
đó chính là vinh quang của những nhà văn trong chế độ 
chúng ta, những nhà văn có thể có nhiều tài hay ít tài, 


nhưng nhất định là những nhà văn kiểu mới. 
4-1957 


Tuyển tập Thơ Việt Nam IS đối với phong trào thơ 

Làm một tuyên tập Thơ Việt Nam bao quát từ Cách mạng 
tháng Tám đến nay, ai cũng biết là một việc khó. Mười ba 
năm thơ là một phạm vi rất phong phú, ngổn ngang. Khó mà 
vừa lòng mọi người, các tác giả cũng như bạn đọc. Tuy 
nhiên, theo ý tôi, ở giữa khối thơ bề bộn đó, nếu ta chủ động 
có một lý luận chắc chắn, có một phương hướng rõ rệt, thì ta 
vẫn làm nổi được những đường nét căn bản; còn những 
thiếu sót chi tiết, thì ai mà tránh khỏi. Nhà làm tuyển tập 
không những nhằm “Tiêu chuẩn để chọn các bài thơ là giá 
trị nghệ thuật”, mà phải là một nhà phê bình, một nhà văn 
học sử nắm đúng được những đặc tính căn bản của phong 
trào, đánh giá những ưu khuyết, phân tích từng chặng diễn 
tiến. Tìm chọn ngọc trai mới chỉ là một phần công việc; phải 
có một sợi giây xâu những ngọc đó thành chuỗi, thì mỗi viên 
ngọc mới khỏi rời rạc lăn lông lốc. 

Dù muốn dù không, tuyển tập lớn này vẫn là một công trình 
tổng kết, dù là tổng kết sơ bộ. Không thể cho rằng việc nhận 
định lại phong trào thơ từ Cách mạng đến nay “là việc của 
Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ hai và của tổ chức các 
nhà văn Việt Nam sau này”. Không nhận định những đặc 
điểm chính của phong trào thơ, thì lấy đường hướng nào để 
làm tuyển tập? Hoài Thanh đã có tinh thần phụ trách và đã 
tự mình hợp lẽ với công việc mình làm, khi đặt trước tuyển 
tập Thi nhân Việt Nam(1932-1941) của ông một bài nghiên 


cứu, nhận định. Người đọc yêu cầu trước tuyển tập Thơ Việt 
Nam (1945-1956) cũng phải có một bài nhận định như thế, 
dù chỉ mới trên nét lớn. 

Vì thiếu một lý luận nền tảng, một đường lối rõ rệt, nên 
tuyển tập Thơ Việt Nam thiếu một xương sống, đến cả việc 
tự đặt tên cho mình cũng mơ hồ. Hoài Thanh trước đây 
tuyển thơ của một số thi sĩ trong thời kỳ 1932-41, trình bày 
họ trước công chúng, và đặt tên rất đúng cho sách là Thi 
nhân Việt Nam, mặc dầu có một số ít người được chọn cũng 
chưa thật đúng tiêu chuẩn. Nay tuyển tập 1945-1956 này rõ 
rệt là một tuyển tập các tác giả, mà sao lại đặt cái tên rộng 
lớn là 7hơ Việt Nam? 

Trong tương quan của thơ trước Cách mạng, sự sáng tác của 
quần chúng chưa có được một vai trò trên báo, sách, thì một 
tập Thi nhân Việt Nam cũng có thể gọi được là một tập “Thơ 
Việt Nam”. Nhưng sau Cách mạng tháng Tám, chưa có thể 
lẫn lộn như vậy. Vì thơ Việt Nam từ sau Cách mạng vượt quá 
tầm nhỏ hẹp của một số tác giả. Thơ của quần chúng công 
nông binh đã đường hoàng xuất hiện, rộng lớn như chưa 
từng có trong lịch sử Việt Nam. Và những hạn “chưa thành 
tác giả” cũng đóng góp một phần quan trọng không thể nào 
bỏ qua được. 

Vậy thì nên có một tuyển tập Thơ hay một tuyển tập Thi 
nhân? Theo tôi nghĩ, hiện nay, vì nhiệm vụ đối với phong 
trào, cần có một tuyển tập Thơ. Ban làm tuyển tập đề ra 
một tuyển tập Thơ Việt Nam 1945-56 là đúng, chỉ tiếc là cái 
ruột chưa đúng. 

Đặc điểm của mười hai năm thơ sau Cách mạng tháng Tám 


là gì? Theo ý tôi, cái rất mới lạ, cái tự hào của chúng ta là 
một phong trào thơ lớn rộng chưa từng có, với sự tham gia 
của hàng chục vạn người, mang tính cách hiện thực, tính 
cách chiến đấu, và tính cách quần chúng rất rõ rệt. Phong 
trào đó kết tụ lại trong một số tác giả, trong những bài thơ 
tốt của những người “chưa phải tác giả” hoặc đang trên 
đường trở thành tác giả, và trong những bài ca dao, hò, vè 
tốt của công nông binh. Ba thành phần, ba “khu vực” đó gắn 
liền, giao nối với nhau, từ công nông binh đến các tác giả 
không thể có một sự chia cắt nào. Và cái ngọn tác giả luôn 
luôn phải nhìn về cái gốc quần chúng. Điểm cách mạng nhất 
của thơ mười hai năm qua, là quần chúng ào ạt, mãnh liệt 
vào trong thơ; các tác giả đi vào quần chúng tìm thơ, biểu 
hiện quần chúng trong thơ, và quần chúng tự mình làm thơ. 
Nội dung của thơ đổi thay về căn bản và mở rộng vô cùng. 
Chưa bao giờ có một sự rào rào vươn lên của hàng vạn 
người muốn nói những ý tình thật tốt đẹp, cao cả. Nhưng 
con đường đi tới những tác phẩm nghệ thuật là lâu dài, gian 
khổ. Thơ của ta như ngọn suối “mới sa nửa vời”, cuồn cuộn 
sức sống mới, nhưng nước hãy còn đục, chưa in lắng được 
một cách trong sáng và kết đọng cảnh vật hai bên bờ. Thơ 
của ta là một cái gì đang đi, đang gieo, đang nảy; chưa phải 
là một mùa chín rộ gặt hái. Phải vững chắc và khẩn trương 
trên đường đi, nhưng không thể nóng ruột. Chưa nên vội 
vàng quá chú trọng vào các “tác giả”. Số “tác giả” hãy còn 
ít, và cũng chưa thật là kết tỉnh cho quần chúng. Mà phải 
chú trọng vào tính cách hợp tấu của một nền thơ cách mạng 
đang rất trẻ. Hãy nặng về chọn lọc tất cả những bài thơ hay, 


thơ tốt bất cứ là của công nông binh “vô danh”, của “tác 
giả” hay “chưa tác giả”, miễn là thành tựu. Nghệ thuật đòi 
hỏi một phong trào văn học phải kết tỉnh vào những tác 
phẩm hẳn hoi, vào những thi sĩ thật sự, hơn một mức nữa, 
vào những thi gia ưu tú. Đó là quy luật tất yếu. Nhưng 
không thể thi hành ngay quy luật đó một cách máy móc đối 
với tình hình thơ của ta. Ban làm tuyển tập cố nhấn mạnh 
vào các tài đơn ca, trong khi đơn ca chưa nổi bật, mà cái 
hay, cái đặc điểm của phong trào thì lại là một cuộc hoà tấu 
phong phú hơn nhiều. Tuyển tập “Thơ Việt Nam” là một cái 
gương chưa thật đúng và bẻ một nửa của phong trào thơ. 
Một việc chúng ta làm là phải theo nhu cầu và nhiệm vụ mà 
làm; không thể lấy một lời nói đầu xin lỗi mà gạt nhiệm vụ 
đi được. Nhiệm vụ của một tuyển tập thơ 1945-56 là phải 
chọn lọc thơ của công nông binh. Dù có gặp khó khăn, cũng 
phải gắng vượt. Để dịp khác là lúc nào? Mười một năm đã 
qua rồi, đợi tuyển tập khác, là bao giờ nữa? Đứng về giá trị 
nghệ thuật (nội dung lẫn hình thức), ví dụ nói về tàn ác của 
giặc, một bài như Về thăm làng vùng bị chiếm của Phạm 
Phú Thuần tuy có cái gân guốc của một bài hành [I$] cổ thể 
và những nét hiện thực, nhưng tôi đọc nhiều lần mà cứ thấy 
khúc khắc, lạo xạo, rất khó khăn, tôi thấy không hơn đoạn 
kể tội ác giặc trong bài “Vè Quảng Giang” của nông dân 
Bình Trị Thiên kháng chiến: 


Người chọc huyết như hình gà vịt, 
Người đem ra xẻo thịt như trâu, 


Người thì lấy búa bửa đầu, 

Nấu nước sôi nó đổ, nấu dầu nó chưng. 

... Bàn tay lấy dây đồng xâu lỗ, 

Nặn máu hồng nó mổ lấy gan. 

Cực hình chi lắm dã man! 

Máu me Hồng Lạc kêu than không thấu trời! 


Những bài bi thiết, hiện thực, mà giản đơn, có giá trị nghệ 
thuật như vậy của quần chúng, tại sao chưa đưa vào tuyển 
tập một lần nào, trong khi bài của Phạm Phú Thuần được 
đưa vào đến hai tuyển tập? (Lần trước trong Tập văn Cách 
mạng và Kháng chiến, 1950). 

Những bài thơ như bài “Chuyển máy” của công nhân, tả đến 
tột cùng cao độ cái lao động của con người kháng chiến, 
mang một thái độ chủ động quyết liệt, tư tưởng tính cao, 
nghệ thuật tính vững: 


.. Dạng chân trèo, xoạng cẳng kéo hồ lô, 
Vai tỳ, tay đẩy, gối thúc, lưng gò, 

Bụng nổi cục cuộn lên từng đám ruột. 
Bao hơi sức đều đem dồn ra tuốt, 

Miệng há tròn giật cục thở từng hơi. 

Tay có trơn, ta xoa cát mà lôi, 

Chân có trượt, bấm sâu thêm chút nữa. 
Sức có mệt, tiếp thêm người kéo cố 
Chiếc hồ lô to như con voi cộ 


Và nặng hơn chục tấn có vừa đâu... 

... Mưa bao giờ rụng hết lá rừng cây, 
Chặt vài cành che thay nón đêm nay, 
Và đường trơn dẫu có bằng đổ mỡ, 
Cành cây đây ta làm thêm chân nữa... 


Một bài thơ khí thế mạnh như vậy, tại sao không được vào 
trong những tuyển tập? 

Những bài thơ đạt của bộ đội không phải là ít. Một đoạn thơ 
ngắn như của Hữu Tâm, chỉ trong tám chữ mà nói cả một 
ngày của đồng bào mong chờ bộ đội trong chiến dịch sông 
Thao 1949: 


Nhà em phố xá buôn nghèo 

Nấu thùng nước vối đặt theo bên đường. 
Chờ anh tự sáng mờ sương, 

Bát khô, nước nguội soi gương mặt người. 


Một tiểu đội nghĩ đến “thằng Liên, thằng Khình”, khi nào 
cùng nhau đóng ở núi Phia Khinh, nay đã tử trận: 


Liên! Khình! 
Trên Phia Khinh! 
Hay chăng có nhớ chút tình chúng tao? 


Cùng cầm súng, cùng cầm dao, 

Cùng ăn cơm nắm, cùng vào đồn Tây; 

Cớ sao hôm nay vắng mặt chúng mày 

Để súng ai vác, để dây ai chuyền? 

Chúng tao lắm lúc cũng quên, 

Nhưng khi nhớ đến lại thương Liên, Khình. 
Chúng tao đã biểu đồng tình; 

Phía Khinh xoá bỏ, Liên Khình là tên. 


(Họ ước hẹn riêng với nhau: lấy tên Liên Khình đặt tên cho 
núi). Một bài thơ nói cái chết của đồng chí Phan Phú ở trận 
Bản Trại: 


Trên mặt trận đưa về, 

Đôi chân anh gãy nát. 

Áo quần đẫm máu mê, 

Nụ cười đọng trên đôi môi nhợt nhạt. 
Anh nằm yên anh ơi, 

Em đưa anh về bản, 

Anh nói gì trong mê sảng, 
Cho lòng em ngậm ngùi. 
Anh vẫn nằm yên không nói, 
Đường dài mưa lất phất rơi. 
Quay đầu em lo lắng gọi, 
Thôi anh không thưa nữa rồi. 
Anh chết trên vai em! 


Máu thấm vào tà áo, 

Đêm trăng mờ ảo não, 

Sắc thắm lẫn màu chám, 
Anh đã chết! 

Không! Không bao giờ cả, 
Đêm nay dù gục ngã, 
Muôn ngày mai thanh bình, 
Dâng anh còn sống mãi 
Trong lòng người áo xanh. 
Phạm Lượng 


Những bài thơ như thế này phần nhiều quên ghi tên người 
làm, bởi nó chóng thành của chung của quần chúng. Vâng, 
nhiều bài của công nông binh không phải chỉ là những câu 
“nôm na”, “đơn giản”, “hò vè” mà thôi đâu. Nó là những bài 
thơ hẳn hoi, mỗi lần tôi đọc trước hàng trăm, hàng ngàn 
người, công chúng và chính tôi lại thấy sao mà cảm xúc, 
đậm đà hơn thơ của một số “tác giả”. Những bài thơ thành 
tựu đó đòi quyền vào trong các tuyển tập: đây không phải là 
chiếu cố, mà cân sắc cân tài, nó không thua kém ai đâu! 
Thế thì vì lý do gì mà hoãn mãi, gạt mãi những sáng tác đó? 
Có phải chỉ vì họ là vô danh, là chưa phải tác giả chăng? 


Tuyển tập Thơ khác tuyển tập Văn. Văn do những người 


chuyên nghiệp hay nửa chuyên nghiệp làm; còn thơ thì lại 
có vai trò sáng tác của quần chúng. Quan niệm của tôi là: 
nên làm một tuyển tập những bài thơ hay, tốt trong mười 
một năm qua. Những bài của công nông binh mở đầu; tiếp 
theo là thơ của những người có tên; cứ lấy những bài đạt, 
không phân biệt “tác giả” hay “không tác giả”. Tên ký dưới 
bài cũng được, chưa cần treo cao lên đầu trang sách. Giữa 
những người có thơ được chọn, ai là tác giả, tác gia, tự giấy 
trắng mực đen sẽ nổi bật lên. 

Vướng vì cái quan niệm “tác giả”, Ban làm tuyển tập bỏ một 
số bài đạt rất đáng chú ý. Với cái mức độ của một số bài đã 
được chọn, thì một Chính Hữu chẳng hạn, tác giả những bài: 
“Ngày về”, “Đêm sầu Hà Nội”, nhất là bài “Đồng chí”: 


Quê hương anh nước mặn đồng chua, 
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá, 

Tôi với anh đôi người xa lạ, 

Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau, 
Súng bên súng, đầu nấp bên đầu, 
Đêm rét chung chăn thành đôi trí ký... 


Chính Hữu rất xứng đáng vào tuyển tập. Những bài thơ như 
“Gang ra” của Xuân Cang, đáng được ghi nhớ: 


... Bóng lò cao cao, thang cuốn mấy tầng 


Bừng sáng rực, trong muôn làn khói toả; 
Ánh điện mờ đi, mắt người chói loá 

Vì một dòng suối lửa chảy băng băng 
Như từ núi cao đổ xuống đồng bằng 
Suối lửa huy hoàng, tràn lan, rực rỡ... 


Những bài như “Bức tranh sinh hoạt” của Minh Tiệp, “Tôi 
khiêng anh bạn” của Quản Tập, “Gặp chị” (đều đã đăng Văn 
nghệ), thành thực mà nói, nếu chọn bài, thì tôi thấy tài sắc 
hơn nhiều bài trong tuyển tập, nhưng Ban làm tuyển tập lại 
cho họ chưa phải là tác giả. Đối với các nhân sĩ lão thành, 
thì đã chọn thơ cụ Phạm Phú Thuần, nên chọn thơ kháng 
chiến của cụ Võ Liêm Sơn. 

Ta cần nắm chắc đường hướng văn nghệ công nông binh. Ta 
để ý đến nhiều giòng, ta rộng mở với mọi rung cảm làm 
phong phú tâm hồn con người, ta thấu hiểu những yêu 
đương, những mơ mộng nữa; ta không bạ nơi nào cũng chụp 
cho thiên hạ một cái mũ “tiểu tư sản”, “lãng mạn” một cách 
không căn cứ. Nhưng đồng thời ta luôn luôn nhớ thơ ta phải 
tìm mọi cách gần gũi công nông binh, diễn tả công nông 
binh, trân trọng sáng tác của công nông binh, công bằng với 
những cây bút xuất thân từ công nông binh. Vì xét cho cùng, 
văn học cách mạng tân kỳ chính là ở nội dung quần chúng 
và hiện thực. Tôi không yêu cầu chiếu cố đến Hồ Khải Đại, 
tôi đòi chỗ trong tuyển tập cho người bộ đội làm thơ đó. Một 
bài như “Lớn lên” của Hồ Khải Đại nói được tâm ý của hàng 


vạn bộ đội: 


Yêu hạnh phúc tuổi xanh 
Thương cha mẹ, gia đình 
Yêu con trâu luống đất 
Chưa về trong tay mình. 
Nhớ khi vào vệ quốc, 

Người mới cao đủ thước, 
Sức nặng không đủ cân, 
Ôm hòn đá dấu quần, 

Hồi hộp lo ngay ngáy, 

May! Trúng vệ quốc quân!... 


Một điểm chính nữa tôi muốn nói, là tư tưởng bình quân 
trong tuyển tập. Ban làm tuyển tập nói “Văn hay chẳng lựa 
là dài”. Nhưng một thi sĩ có nhiều bài thơ hay với những thi 
sĩ có ít bài thơ hay, có thể san bằng cứ lấy mỗi người ba bài 
không? Như thế có phản ánh đúng cái tương quan tài năng, 
tác phẩm, và vị trí của các thi sĩ ở trong làng thơ không? Từ 
mười năm trước Tổng khởi nghĩa và mười một năm sau, Tố 
Hữu là người mở đường trong thơ cách mạng. Những người 
hiểu biết đều xác nhận vị trí đặc biệt của Tố Hữu; cho đến 
nay, trong luồng thơ cách mạng, Tố Hữu có nhiều bài đạt 
hơn cả, được công chúng rộng rãi ưa thích hơn cả. Thực 
trạng đó đòi hỏi phải trích nhiều thơ của Tố Hữu hơn. 

Đến việc sắp xếp các người thơ, tưởng không nên xếp theo 


a, b, c, mời họ ngồi bàn tròn như thế. Làm như vậy cầu an, 
tắc trách. Mà phải cố gắng xếp các bài thơ và tác giả theo 
khuynh hướng, theo thời kỳ, theo nội dung... Điểm cuối 
cùng, là ta phải liệu làm tuyển tập như thế nào để khỏi cái 
tình trạng một nhà thơ trào phúng như Tú Mỡ đã hai lần bị 
gạt ra khỏi hai tuyển tập lớn (lần đầu là 7T nhân Việt Nam). 
Chả lẽ đợi chỉ khi nào có tuyển tập thơ trào phúng, thì Tú Mỡ 
mới được vào! 


Năm mươi nhăm người có thơ trong tập. Những bài thơ, nói 
chung, chứng tỏ sự chuyển mình mạnh mẽ của thơ Việt Nam 
từ Cách mạng tháng Tám trở đi. Có thể nói trên nét lớn rằng: 
nhược điểm (ở đây chưa nói ưu điểm) của thơ trước 1945 là 
tìm cách thoát ly cái sự thực xấu xa, đau khổ, trốn tránh sự 
đấu tranh trong tình yêu mơ mộng, trong tiên cảnh, trong 
giang hồ, trong điên loạn, ma quỉ, trong tôn giáo, trong siêu 
lý v.v... Hầu như các nhà thơ thời ấy không biết đến quần 
chúng là gì, không biết đến cái thực tại cụ thể mà quần 
chúng sống. Đó không phải là thơ hành động. Đi theo cách 
mạng, được cách mạng đưa đường, thơ bắt nguồn vào quần 
chúng vĩ đại, vào hiện thực vĩ đại, từ thái độ bi quan, tiêu 
cực, vươn lên đến một thái độ chủ động, lạc quan; thơ 
không chỉ thở than như trước kia, mà đã thành vũ khí, thành 
công cụ cải tạo xã hội và thế giới. Đó là một cuộc đổi thay 
về bản chất. Đó là ưu điểm to lớn, đó là khí thế vững chắc 


của thơ mười hai năm qua, cho đầu việc kết đọng thành 
những tác phẩm nghệ thuật hẳn hoi còn gặp nhiều khó 
khăn, vướng nhiều chậm chạp. 

Nhiều nhà thơ trong Thí nhân Việt Nam trước, nay có mặt 
trong tuyển tập này với một tư tưởng đổi mới, và thơ mang 
ít hay nhiều một tính cách quần chúng: Lưu Trọng Lư, Huy 
Cận, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Tế Hanh, Anh 
Thơ, Yến Lan, Thâm Tâm, Trần Huyền Trân. Nhiều nhà thơ 
khác trước Cách mạng: Nguyễn Xuân Sanh, Hoàng Cầm, 
Huyền Kiêu, Lê Đại Thanh, Hoàng Lộc, Lưu Quang Thuận, 
Khương Hữu Dụng, v.v... Một nhà thơ đã cách mạng trước 
khi Cách mạng bùng nổ: Tố Hữu, và về sau đã tiếp tục nâng 
cao, mở rộng hồn thơ mình. Cách mạng lại đã phát hiện, đào 
tạo hẳn một lớp nhà thơ mới mẻ: Trần Mai Ninh, Thôi Hữu, 
Nguyễn Đình Thi, Trần Hữu Thung, Hoàng Trung Thông, Xuân 
Miễn, Hồng Chương, Vĩnh Mai, v.v... Tiếp theo đợt đầu này, 
một đợt mới lại đến hoà vào bản hợp tấu: Hồng Nguyên, 
Lương An, Quang Dũng, Xuân Hoàng, Minh Huệ, Kinh Kha, 
Lưu Trùng Dương, Phạm Hổ, Trinh Đường, v.v... Những nhà 
thơ miền Núi chỉ trong Cách mạng mới nẩy nở: Nông Quốc 
Chấn, Bài Tài Đoàn, Nông Văn Bút... Tôi không kể lại đây số 
bài thơ đã được khá phổ biến. Một số bài khác được công 
chúng chú ý. Tôi lại còn ghi nhớ những vần thơ mà đây tôi 
dẫn ra ít nhiều: 


Ai về bến Trấm thì lên, 
Về cho sớm sớm, mưa đêm khó chèo 


Lương An 

Mẹ con đàn lợn âm dương 

Chia lìa đôi ngả 

Đám cưới chuột đang tưng bừng rộn rã 
Bây giờ tan tác về đâu? 

Hoàng Cầm 

Hôm nay Cao Bắc Lạng cười vang, 
Dọn lán, rời rừng người xuống làng, 
Người nói cỏ lay trong ruộng rậm... 
Nông Quốc Chấn 

Tiếng hát lừng vang trong gió núi 
Ngày vàng ngân giọng trẻ ê a 

Ở đây bản vắng rừng u tối 

Bộ đội mang gieo ánh chói loà... 

... Ở đây những mặt buồn như đất, 
Bộ đội cười lên tươi như hoa 

Thôi Hữu 

Mưa nắng phải đành cam chịu vậy 
Mẹ con không có đến hai quần 

Con đi làm lụng, quần con mặc, 
Đắp chiếu tùm hum, mẹ ở trần 
Xuân Miễn 

Xóm làng ởi hết đàn ông 

Đàn bà heo hút sống trong thẳm rừng 
Anh Thơ 

Cam ba lần có trái 

Bưởi ba lần ra hoa 

Anh bước chân ởi ra 


Từ ngày đầu cầm cự 
Trần Hữu Thung 


Có những đoạn thơ nặng chắc hoặc cô đúc: 


Những cánh đồng thơm mát 
Những ngả đường bát ngát 
Những dòng sông đỏ nặng phù sa 
Nước chúng ta 

Nước những người chưa bao giờ khuất 
Đêm đêm rì rầm nghe tiếng đất 
Những buổi ngày xưa vọng nói về 
Nguyễn Đình Thi 

Một tiếng chim kêu sáng cả rừng 
Lên đường, chân lại nối bên chân. 
Đêm qua đầu chụm run bên đá, 
Nay đã cùng mây sưởi nắng hừng. 
Khương Hữu Dụng 


Trong những bài, những đoạn, những vần thơ đạt, thơ mới 
của chúng ta rất hiện thực và nặng suy nghĩ, đầy sức chiến 
đấu, có một lòng yêu tổ quốc, yêu nhân dân thắm thiết vô 
cùng. Tuy nhiên, số bài chưa đạt khá nhiều. Thành thật mà 
nói, nhiều tác giả chưa điển hình, chưa rõ nét, sắc thái riêng 
chưa rõ rệt. Ban làm tuyển tập không khiêm tốn hãng chọn 


những bài thơ cái đã, mà vội “lên khung” các tác giả, nên 
người đọc thấy gắng gượng, ọp ẹp, chưa đứng vững. Đó là vì 
không nắm được đặc điểm của phong trào thơ. 

Lấy những bài hay, bài tốt, bài khá trong tuyển tập này, 
thêm những bài như vậy còn ở ngoài tập, thêm những bài 
hay, tốt của công nông binh, ta sẽ có được một tuyển tập, 
chưa dám nói là tuyệt mỹ gì, nhưng đánh dấu được một 
bước tiến của thơ Việt Nam mà ta đáng tự hào. 

Và còn phải lao động nhiều, nhiều nữa để đi đến những tác 
phẩm nghệ thuật kết tinh được thời đại. Sáng tác của ta 
hiện giờ đang dẫm chân một chỗ đấy, phải chẩn mạch cho 
đúng bệnh đang nằm ở đâu, cương quyết mà chữa, không 
bao che, không nhân nhượng. Nhưng có gì mà bực bội, 
hoang mang! Có một đường hướng đúng, một quyết tâm, 
bao giờ những nhà văn cách mạng cũng gìn giữ được ngọn 
lửa phấn khởi. 

5-1957 


Mùa đông 1919 - Mùa hè 1957 

Tôi rất tiếc không đọc được tiếng Nga, để thấu nghe cho 
được cái chân tướng của những câu thơ Mai-a-kốp-ski, để 
được nhìn tận mắt, bắt tận tay nhà thơ vĩ đại nhất mở đầu 
cho thơ xã hội chủ nghĩa. Một thi sĩ Tiệp Khắc l2 biết tiếng 
Nga và tiếng Pháp, có nói với tôi: “Ngay đến bản dịch của 
En-xa Tờ-ri-ô-lê (Elsa Triolet) ra tiếng Pháp cũng để mất rất 
nhiều cái hay của thơ Mai-a-kốp-ski” (Mà Elsa Triolet, như ta 
biết, là một người Nga và là một nữ văn hào của nước Pháp). 
Tôi nghĩ: Như thế này, thì những bài thơ Mai-a mà từ trước 


đến nay ta dịch qua tiếng Pháp và tiếng Trung Quốc, trải hai 
lần truyền đạt, rơi mất dọc đường biết là bao nhiêu! Nhưng 
trong khi ta chưa dịch được thơ Pút-kin hay thơ Mai-a thẳng 
từ tiếng Nga sang, ta không thể cầu toàn, ngồi đợi; ta tạm 
thời phải qua hai lần cầu vậy. 

Tôi thú thật ở đây một sở đoản của tôi: trong tình trạng thơ 
của nhà đại thi hào Xô Viết dịch ra tiếng Việt hiện nay, tôi 
rất khó thông cảm về bài thơ với Mai-a-kốp-ski. “Vó câu 
khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh”; mà nhiều người khác 
cũng than phiền với tôi như thế. Như vậy, mà có một số bạn 
cứ bắt chước bài thơ của Mai-a-kốp-ski. Đó là quyền tự do 
của các bạn. Nhưng chúng tôi (tôi và bạn đọc) nghĩ: Giá các 
bạn đó học tập nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa nội dung thơ 
Mai-a! Còn bắt chước hình thức thơ Mai-a, thì có lẽ chưa cần 
thiết lắm. Vì trong khi các bạn tưởng rằng bắt chước cái điệu 
đứng, điệu đi, điệu ăn, điệu nói của Mai-a, sự thực các bạn 
chỉ bắt chước bóng hình của Mai-a qua hai lần kính đã xoa 
mời! Các bạn có biết cái nhạc điệu thực sự của thơ Mai-a 
đâu, cái nhạc điệu bằng tiếng Nga mà người Xô Viết rất yêu 
thích. Nếu các bạn học được trực tiếp những câu thơ Nga 
của thi sĩ và đem cái hay của nó dân tộc hoá sang tiếng 
Việt, thì các bạn sẽ làm giầu cho những bài thơ Việt Nam. 
Còn với tình trạng hiện nay, các bạn chỉ mới bắt chước cái 
“vó câu khấp khểnh, bánh xe gập ghềnh” rất khổ cho lỗ tai 
Việt Nam! Và các bạn chỉ bắt chước cái hình thức bên ngoài 
là của Mai-a: thơ leo thang, mà chính Mai-a không phải 
người làm đầu tiên đâu; theo tôi biết, trước kia, nhà thơ 
Pháp Man-lác-mê (Mallarmé) (cuối thế kỷ 19) cũng đã sáng 


kiến ra cái lối xuống giòng nhiều như thế. 

Vâng, không nên học tập Mai-a-kốp-ski một cách giáo điều! 
Mà trước tiên, phải học tập cái hồn thơ, cái lòng yêu nước, 
cái lập trường cách mạng không gì lay chuyển nổi của Mai-a- 
kốp-ski. Nhà văn Xi-mô-nốp đã từng khuyên chúng ta học 
truyền thống Mai-a-kốp-ski là lòng tin sắt đá của Mai-a vào 
thắng lợi của xã hội chủ nghĩa, là tuyệt đối không dung nạp 
mảy may thái độ quỳ gối trước giai cấp tư sản, là nhà thơ 
xắn tay áo, không ngại một công tác gì để làm nhiệm vụ 
Đảng giao cho: “Truyền thống của Mai-a-kốp-ski không phải 
ở chỗ bài thơ Lê-nin hoặc bài thơ Được! viết bằng lối “leo 
thang” hay không “leo thang”, mà là ở chỗ Mai-a-kốp-ski đã 
viết bài thơ về Lê-nin, về Đảng và Tổ quốc”. 


Tôi rất dốt về thơ Mai-a-kốp-ski, nên chưa dám đi sâu hơn 
nữa, mà mào đầu đoạn trên này là để nói cái cảm kích của 
tôi khi đọc những bài thơ của Mai-a nói về thuở hàn vi, cám 
cảnh của Liên bang Xô Viết tức mới còn trứng nước ở trên 
thế giới này. Vâng, cái giọng “oang oang” của Mai-a lúc này 
càng kiên cường, dũng khí. Dũng khí chính ngay trong tình 
cảm, lập trường, thái độ, trong xương tuỷ mạnh mẽ của bài 
thơ chứ không phải ở lời thơ mà có người học nhầm thành ra 
một thứ huênh hoang. 

Tôi nghĩ nhiều đến Mai-a-kốp-ski giữa mùa hè 1957 này. 
Những khó khăn về kinh tế của ta hiện nay, trong khi chế độ 


ta vật vã vươn mình, là miếng đất tốt cho nhiều thứ hoang 
mang, nghiêng ngả. Hàn thử biểu của giá cả cứ lên mà chưa 
có triệu chứng xuống; cơm trong bữa ăn tha hồ đơm, nhưng 
bệnh dịch vật chết gà lợn, cá bể không được mùa, cá nuôi 
chậm lớn, thức ăn trên bàn co hẹp lại quá quắt; những nông 
trường ngốn tiền ngân sách; người thoát ly sản xuất làm 
phình bộ máy nhà nước, kỷ luật lao động chưa kích được 
lên; bệnh cúm lan trên cả Đông Nam Á, vào Việt Nam làm 
chật chỗ tất cả các nhà thương, một quả chanh to có lúc lên 
đến chín trăm đồng, thuốc tây bị bọn đầu cơ thu dấu; chúng 
ta vừa mới chẹn tay bọn tích trữ về vải, nhưng lòng tham 
không đáy của chúng còn đang tìm cách quờ tay lên trăm 
thứ hàng... Có những ngày kim chỉ nam trên địa bàn tư 
tưởng của một số người quờ quạng lắc lay... Trong tất cả 
chúng ta nữa, những khó khăn trong trưởng thành và một số 
sai lầm khuyết điểm của ta làm chúng ta nặng nề sầm mặt 
lại... Những lúc đó, thơ Mai-a-kốp-ski là một viện trợ tinh 
thần quý báu, đúng cái tiếng oang oang sang sảng của Mai- 
a đây rồi! 


Mùa đông 1919 I8! 
Tôi đi đến nhà người yêu tôi 
như một khách mời, 
lay xách nơi đuôi xanh 
hai củ cà rốt nhỏ, 
Kẹo bánh tôi từng cho, 
tiệc tùng tôi từng mở; 
Nhưng hơn cả mọi món quà đắt đỏ, 


Tôi nhớ 
hai củ cải quý vô ngần 
Và một nửa thanh 
củi gỗ bu-lô. 
Phía sau một khung kính 
tuyết đi, 
Bước của tuyết như bông mềm mại. 
Tảng đá kinh kỳ 
trắng phơ, trần trụi, 
Dính trên tảng đá 
là bộ xương rừng; 
Và kia, sau rừng, 
trời tựa mảnh khăn, 
Một ít mặt trời leo lên trên ấy. 
Sớm tháng chạp mệt mề và chậm chạp 
Mọc trên Mascơva 
như cơn sốt dịch lây. 
Những đám mây 
Bỏ đi tới những nước nào no đủ. 
Sau mây đó nằm trườn nước Mỹ, 
Mỹ nằm trườn, Mỹ ngốn Mỹ ăn 
Cà phê, ca cao. 
Đứng trên đất nước lột trần, 
Tôi ném 
Vào đầu 
tròn hơn những đĩa bàn khách sạn 
Của bọn mỡ mầu kiêu xa đần lợn 


Tiếng kêu này: 
— Ta yêu đất nước ta. 
Người ta có thể quên 
nơi nào, lúc nào bụng béo ra 
Và cằm xệ xuống thành ba ngấn; 
Nhưng đất nước với người ta lận đận, 
Biết cùng nhau cái đói là gì, 
Không bao giờ người ta có thể quên đi. 
Nhưng đất nước người ta giành từng miếng, 
Người ta ôm khi đất hầu chết điếng, 
Nơi đạn dựng anh dậy 
Nơi súng bắt anh nằm 
Nơi người ta chảy vào quần chúng 
như một giọt nước hoà chan, 
Với đất ấy, sống thì cùng sống, 
Làm cùng làm 
chơi cùng chơi 
chết cùng chết! 
Mai-a-kốp-ski 


Dù có khó khăn, Việt Nam mười hai năm sau Cách mạng 
tháng Tám còn mấy lần tươi hơn Liên Xô hai năm sau Cách 
mạng tháng Mười. Lúc gay go nhất của ta là giữa Kháng 
chiến khoảng 49-50, bốn năm anh em văn nghệ chia xẻ cho 
nhau một cái đầu cá trong rừng Việt Bắc, nhường nhau một 
hạt nước mắm kem, đi đâu xa về biếu nhau một mảnh 


đường phèn. Bây giờ chúng ta được ăn cơm tràn, không phải 
độn dạ dày bằng sắn; áo vá bây giờ ít ai phải mặc; và thực 
sự ra bữa cơm của nông dân hiện nay không phải co lại, mà 
lại nở ra. Chúng ta còn mấy lần tươi hơn Mai-a-kốp-ski mùa 
đông 1919. Mà dĩ nhiên phải như thế. 

Nhưng cái không như thế, là tấm lòng ta chưa thắm bằng 
tấm lòng thi sĩ Mai-a. Chúng ta chưa có cái giọng sang sảng 
của Mai-a khi Mai-a thiếu thốn. Chúng ta chưa ném vào đầu 
đế quốc Mỹ “tròn như những đĩa bàn khách sạn” những 
tiếng nói kiên cường nhất phát ra từ giữa lúc kinh tế còn khó 
khăn. Chúng ta học tập Mai-a ở chỗ nào? Sao không học 
trước tiên cái con mắt quắc của Mai-a vứt tờ hộ chiếu Xô 
Viết vào mặt bọn tư bản: Chúng bay nhìn xem đi! 

Sao không học cái gật gù của Mai-a năm 1927, khi mười tuổi 
Cách mạng tháng Mười. Lúc đó, Mai-a chắc cũng thấy cách 
mạng hẳn đang còn nhiều khuyết điểm, nhược điểm, mới 
mười tuổi thì lão thành thế nào được! Mặc dầu vậy, nhìn 
chặng đường qua, đồng thời với phê bình, Mai-a khen: Được! 
như thế là tốt lắm! Phố này là của tôi. Những nhà này là của 
tôi... 


Tôi ca ngợi Tổ quốc tôi như hiện giờ trông thấy, 
Gấp ba lần tôi ca ngợi Tổ quốc ngày mai 


Phê bình hay ca ngợi cũng chỉ là một lòng sáng như nhật 
nguyệt, cứng rắn như kim cương, trung thành với Cách 


mạng. Trong khi học giáo điều cái bề ngoài thơ “leo thang” 
của Mai-a, hay cố học nhầm dáng điệu của Mai-a thành ra 
một thứ huôênh hoang, khênh khang, thì những người làm 
thơ Nhân văn - Giai phẩm bỏ mất hay làm trái ngược cái 
hồn thơ cao cả của Mai-a. Nếu Mai-a sống ở đất nước Việt 
Nam khi hoà bình vừa lập lại, khi khu vực ba trăm ngày 
quân Pháp chưa rút hết, còn đóng sát nách tại Hải Phòng, 
tôi quả quyết rằng, giả sử như Mai-a có trong hoàn cảnh 
chưa tìm được việc cho vợ làm, cũng không bao giờ Mai-a nỡ 
như Trần Dân hạ những câu: 


Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà, 
Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ... 


Những câu thơ như vậy học tập Mai-a-kốp-ski ở chỗ nào? 
Chúng ta đọc thơ Mai-a-kốp-ski như thế chưa đủ đâu. Còn 
phải đọc nhiều hơn nữa, dịch sát đúng hơn nữa, nghiên cứu 
sâu xa và thành thực hơn nữa; nếu thảng hoặc dịch chưa 
hay lắm, thì hãy cứ học lấy cái nội dung. 

Tôi không so sánh mùa hè 1957 Hà Nội với mùa đông 1919 
Mat-scơ-va. Sự thực là khác nhau nhiều lắm. Cái chính tôi so 
sánh là lòng thơ của chúng ta giữa khó khăn với lòng thơ 
của Mai-a. Hãy nêu cao những tấm lòng! Quả chanh to tôi 
nói ban nãy chín trăm đồng, phút này đã nhường chỗ cho 
những quả chanh cốm bằng đầu ngón tay cái, một trăm bốn 
quả. 


2-6-1957 


Chú thích 

L1iPha-ru-ét: miền Tây Huê Kỳ (nguyên chú) 

I21“Tiếng sáo tiền kiếp” là một câu chuyện tưởng tượng của 
Trân Duy, đăng trong Giai phẩm, viết theo tinh thần ma quái 
và bị quan. (nguyên chú) 

i3ITrong bài thơ “Nhân câu chuyện mấy người tự tử” của Lê 
Đạt (báo Nhân văn) (nguyên chú) 

I42iĐăng trong tập sách Xuân 1956 (Nhà xuất bản Văn nghệ) 
(nguyên chú) 

I5lNhà xuất bản Văn nghệ 

I6IHành: một điệu thơ cổ điển của Trung Hoa đã được Việt 
hoá, bằng thơ 5 hay 7 chữ, theo luật Đường hoặc theo cố 
thể, thường dài quá 16 câu, bắt một hoặc nhiều vần (Tỷ bà 
hành, Trường cạn hành...) (nguyên chú) 

IZIFleichman, sang thăm Việt Nam đầu 1957. (nguyên chú) 
I8lKhi dịch bài thơ này, tôi mạn phép tác giả lược bớt những 
lần xuống giòng, để người độc giả trung bình Việt Nam dễ 
đọc hơn.(nguyên chú) 


Xuân Diệu 
Những bước đường tư tưởng của tôi 
Phần V 


Một số vấn đề đấu tranh tư tưởng trong thơ 

Những người làm báo Nhân văn đã rất khéo dùng cái chiến 
thuật “chặn họng”: họ trình bày những cuộc đấu tranh tư 
tưởng của chúng ta chống họ, như là những sự hiềm khích 
cá nhân, tranh giành ảnh hưởng. Đó là vũ khí của kẻ yếu, 
chúng ta không sợ cái lối chặn họng ấy! chúng ta đường 
hoàng vạch rõ thủ đoạn xuyên tạc vu khống hệt như lối “tác 
động tỉnh thần”, và nhất là tính chất phi chính nghĩa, tính 
chất chống Đảng, chống chế độ của báo Nhân văn và các 
tập sách Giai phẩm. 

Với mấy ý kiến về đấu tranh tư tưởng trong thơ này, tôi chưa 
tranh luận đến vấn đề kỹ thuật. Tôi cũng rất chống cái hẹp 
hòi của chủ nghĩa giáo điều; tôi rất hiểu rằng thơ không phải 
lúc nào cũng phải vui; cái buồn mà không bi quan, cái buồn 
đó nhiều khi cũng bổ ích; tôi rất yêu những câu thơ của Na- 
dim Hít-mét như: 

Đừng nhìn vào mắt tôi anh em hỡi, 

Một tiếng nấc đang quäằn quại trong cổ họng tôi; 

Tôi vô cùng quý những nỗi Tan nát lòng (Le crève-coeur), 
những nỗi Lại tan nát lòng (Le nouveau crève-coeur) của A- 
ra-gông kết tinh vào một tập thơ đầy đau khổ mà rất lạc 
quan và nhiều tính chiến đấu như tập Quyển truyện dở dang 
(Le roman inachevé). Không, chúng ta không chặt cánh của 


thơ đâu, mà chúng ta lại muốn thơ xã hội chủ nghĩa của ta 
mở đôi cánh lớn của tư tưởng vô sản bay lên cùng với vệ 
tinh xô viết. 

Chúng ta trông chờ, khuyến khích và phấn đấu cho trăm thứ 
hoa thơ xã hội chủ nghĩa đua nở, khoe tươi. Nhưng ở đây, dù 
áng sương mơ mộng có thường bao phủ lấy thơ, chúng ta 
cũng nhất định dọi ánh sáng vào mà truy kích những con 
quỷ, con ma ẩn núp vào sương đó. 


Một luồng thơ chống Đảng, chống chế độ 

Những người viết báo Nhân văn và các tập Giai phẩm xây 
dựng và tung ra cái lý luận là: phải để cho các trường phái, 
các khuynh hướng văn nghệ tha hồ nẩy nở. Ngày 
14/11/1957, đồng chí Khơ-rút-sốp đã trả lời một phóng viên 
Mỹ rằng (đây tôi tóm tắt ý): trường phái, khuynh hướng văn 
nghệ là phản ánh những quyền lợi của một số tầng lớp nào 
đó trong xã hội. Liên Xô không còn có giai cấp của những 
người tư bản nữa, ở Liên Xô không có những giai cấp và tầng 
lớp nhân dân đối lập nhau nữa, mà chỉ có những người lao 
động. “Bởi thế, — đây là lời đồng chí Khơrútsốp, — những 
công dân Liên Xô, những nhà công tác văn học nghệ thuật 
của chúng tôi không cần phải tạo ra những khuynh hướng 
đối địch nhau”. Vâng, chúng ta không cần phải bắt chước ở 
Mỹ, ở Anh, ở Pháp, cố nặn ra những khuynh hướng văn nghệ 
đối địch nhau. Ở nước Việt Nam dân chủ cộng hoà chúng ta, 
tuy hãy còn có những giai cấp đối lập, nhưng dưới sự lãnh 
đạo của Đảng, chúng ta đang tiến lên chủ nghĩa xã hội. 
Chúng ta muốn có hàng trăm, hàng ngàn bút pháp, hàng 


vạn, hàng vạn sáng tạo, nhưng văn nghệ ta chỉ có một 
khuynh hướng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cái lý luận về 
khuynh hướng văn nghệ của nhóm Nhân văn - Giai phẩm 
hoàn toàn sai lầm. 

Lớn tiếng kêu gào lập ra nhiều trường phái, nhóm Nhân văn 
- Giai phẩm chỉ có một đường hướng, là chống lại sự lãnh 
đạo của Đảng ta, chống lại chế độ ta. Trần Dần nói: Chút tài 
mọn tôi làm thơ chính trị. Đúng! Họ làm thơ chính trị, nhưng 
đó lại là thứ chính trị chống Đảng, chống chế độ, chống chủ 
nghĩa xã hội. Trong báo Nhân văn, trong các tập Giai phẩm, 
trong mấy tập thơ khác, trong những thơ họ chép hoặc đánh 
máy chuyền tay, họ tung ra một thứ thơ mà họ cho là “làm 
lớn con người”. 

Con quạ đen đầu đàn là bài "Nhất định thắng" của Trần Dần. 
Trong khi quân đội viễn chỉnh Pháp còn đóng sát nách ta, tại 
Hải Phòng, và giữa không khí nhân dân đang vui mừng ngày 
mới giải phóng, họ không tiếc lời mô tả xã hội miền Bắc ta 
rất đen tối, đến một con chó cũng không sống được: 

Con chó mực nghe mưa là rú... 

... Nó thiếu ăn - Hay là giết đi ư? 

Nó đỡ khổ - cả em đố khổ. 

Họ khinh những người chung quanh là “không tim không 
óc”. Cái hình ảnh xuyên tạc về “con người không tim, không 
óc” đó, sau này, họ sẽ còn đem ra bêu riếu trên báo Nhân 
văn, Trần Duy còn lấy hình ảnh đó kể chuyện ngụ ngôn để 
mạt sát những người cộng sản. 

Những “thi sĩ” của báo Nhân văn, “Nhân câu chuyện mấy 
người tự tử”, chộp lấy ngay rất kịp thời để quy trách nhiệm 


giết người ấy là tại chế độ ta đem bục công an máy móc đặt 
giữa tim người. Lê Đạt làm bài thơ đó, mấy lần đay đi, 
nghiến lại: “Sao họ lại đưa nhau đi tự tử. - Có phải vì họ 
không bằng lòng chế độ, - bất mãn với cuộc đời?”, “Chế độ 
ta không cấm họ yêu nhau. - Mà sao họ chết?”. Lê Đạt luôn 
luôn đặt vấn đề con người: “Cho con người được làm người”, 
“Ngang nhiên xúc phạm con người”; cùng với nhóm Nhân 
văn, Lê Đạt lại hát cái điệp khúc: 
Nhưng còn tim 

còn óc con người? 
Nhưng họ quan niệm con người theo kiểu của họ chứ không 
phải theo kiểu của ta. Trong bài “Mới”, Lê Đạt thấy chúng ta, 
những người đặt quyền lợi riêng dưới quyền lợi chung, 
những người cố gắng, cần cù, biết trọng từng việc vô danh 
hàng ngày, là “công thức xỏ giây vào mũi - Những kiếp 
người sống lâu trăm tuổi - Ÿ như một chiếc bình vôi - Càng 
sống càng tồi - Càng sống càng bé lại”. Được sự giáo dục 
của Đảng, những con người cũ trong chúng ta càng ngày 
càng bé lại thật, cố gắng thu hẹp cái cá nhân chủ nghĩa của 
mình càng nhỏ càng tốt, để cho con người mới, con người 
tập thể càng lớn mạnh lên: đó là điều đáng vui mừng của 
chúng ta! nhưng những người làm thơ trong nhóm Nhân 
văn- Giai phẩm thì lại cho là: “Tôi đã sống rất nhiều ngày 
thảm hại - Khôn ngoan không dám làm người”. Hoàng Cầm 
cũng luôn luôn nói đến nhân phẩm, như trong bài “In dấu 
chân” (Văn số 15): 
Dù sợi tóc còn cúa vào nhân phẩm 
Tôi còn thét to, dù khản tiếng, tàn hơi. 


Nhưng người “đảng viên cộng sản”, tù vượt ngục Sơn La, do 
Hoàng Cầm dựng lên tháng 8/1957, thực chất không phải là 
đảng viên cộng sản, mà chỉ là hiện thân tư tưởng của Hoàng 
Cầm: anh ta là “sứ giả của tự do vô hạn”, anh ta “sẽ phá 
hết” các thứ “tù”: “tù Sơn La, tù Côn Lôn, Lao Bảo”, anh ta 
phá đã đành, chứ tại sao bất cứ “phố hẹp”, bất cứ “dòng 
sông nước cạn” nào anh cũng cho là tù, mà phá? Chúng ta 
chỉ phá “phố hẹp” khi nào có lợi cho giao thông, phá “dòng 
sông nước cạn” khi nào vấn đề thuỷ lợi đòi hỏi, phá hay 
không là do từng hoàn cảnh cụ thể, chứ chúng ta không hề 
phá để mà phá, cho sướng tay; người “cộng sản” của Hoàng 
Cầm cũng không quên đả đụng tới “tim óc” theo kiểu nói 
của Nhân văn: 

Tù trong sách, chữ đen ngòm vênh váo 

Cũng như tù óc tụi, trái tim mòn. 

Nếu bài thơ này làm trong thời thuộc Pháp, người ta có thể 
tha thứ cho những sai lầm tư tưởng của nó; nhưng nó lại làm 
tháng 8/1957, trong chế độ của ta; nó bộc lộ cái luồng “tự 
do vô hạn” yêng hùng, phá phách, vô chính phủ. Với một 
loạt “thơ tình” bảy bài, làm từ 1950 đến 1956 (Giai phẩm), 
Hoàng Cầm một mặt bi quan, hoang mang, một mặt khác, 
dưới cái trá hình chống giáo điều, đã hằn học nhìn tất cả 
những sự phân tích, giải thích, giáo dục của ta như là một sự 
giả dối tàn ác: “Tình yêu là cái chi - Mà lắm thầy mổ xẻ - 
Dao cắt đôi lòng người - Ruột thầy không sứt mẻ”, “Thầy 
ban bố đạo đức - Như bóng cậu về già”, “Diễn văn cót két 
chân giường mới - Gặm hết tình yêu, hết ước mơ”. Còn trá 


hình một cách tinh tế hơn, Hoàng Cầm rất khéo léo nói bóng 
gió để cho người ta đoán hiểu: 
Thôi anh đừng viết thư 
Mỗi dòng một thêm tội 
Thầy mẹ em mất rồi 
Em có thầy mẹ mới... 
Đêm nay sao lặn góc trời 
Bao giờ em được mồ côi. 
Hoàng Cầm bất bình với những thứ “giáo điều” đến mức 
nào, mà phải liên hệ đến những cha mẹ phong kiến? Mà 
phải mong cho chết cha, chết mẹ? Dùng chiến thuật “nói 
ngọt lọt đến xương”, thơ của Hoàng Cầm không có thiện 
cảm gì với ta, trái lại, nhìn xã hội ta qua một chủ quan oát 
ghét. 
Cái /n đầu chân “cộng sản” kiểu Hoàng Cầm, đến Trần Dần 
lại được phóng đại lên thành “Hãy đi mãi” to tát (Văn số 28). 
Mục đích của Trần Dần và những người làm thơ của nhóm 
Nhân văn- Giai phẩm là sống “táo bạo”, táo bạo để mà táo 
bạo. Họ “có thể mặc thây ngàn tiếng chửi tục tằn”, họ không 
coi tiếng chửi chống Đảng, chống chế độ là ô nhục, họ chỉ sợ 
Có: 
Trừ tiếng chửi 

- sống không sáng tạo! 
Đó là cái tôi siêu nhân bạo chúa, cái tôi hôn quân vô đạo. Họ 
“mới” để mà “mới”, nổ “tan xác pháo mọi cái gì cũ rích”, coi 
cái gia đình cụ thể của mình là “hàm răng chuột nhắt”, coi 
mọi người cần cù, kỷ luật của ta là “mọi thứ rũa đã quen rũa 
người tròn trặn quá hòn bi”. Trần Dần đi, “khi bàn tay chết 


cứng vẫn ôm cờ”; Trần Dần thề: “Tôi yêu chủ nghĩa này - cờ 
đỏ cãi cho tôi”. Nhưng chính cái cờ đỏ này đã bị anh ta 
nhắm mắt không thèm nhìn trong bài “Nhất định thắng”: 
Tôi bước đi 
không thấy phố 

không thấy nhà} 
Chỉ thấy mưa sa 

trên màu cờ đỏ!} 
Họ huênh hoang khoác loác như vậy, nhưng ta không thấy 
họ đi với ai cả, họ không đi với Đảng, họ không đi với phe xã 
hội chủ nghĩa do Liên Xô lãnh đạo, họ chỉ có đi một mình 
cho gió sương đầu độc, cho nắng thiêu đốt; họ đi như vậy, 
để tìm khoái cảm, để phiêu lưu tột độ, để tự phong mình là 
anh hùng, đi mãi kiểu như thế thì rồi sẽ đi đâu? đến “thế giới 
tự do” nào? Chúng ta, những người xây dựng cuộc đời mới, 
vâng, chúng ta cũng đi mãi, đi đến chủ nghĩa xã hội và chủ 
nghĩa cộng sản. Nhưng chúng ta đi rất cụ thể chứ không đi 
trừu tượng; vâng, chúng ta mới, mới mãi, nhưng từ cày bừa 
cá thể xưa cũ đi sang cái mới của tổ đổi công, rồi đi sang cái 
mới của hợp tác xã, lại đi sang cái mới nữa của nông trường 
tập thể, mà trong khi đó, ta luôn luôn siết chặt quanh Đảng 
lao động Việt Nam cụ thể, do đồng chí Hồ Chí Minh vĩ đại 
lãnh đạo. Vâng, chúng ta đi mãi như thế, đi với vệ tinh Liên 
Xô vào vũ trụ, chứ không đi trong những đám mây làm bằng 
nước bọt của bọn vô chính phủ! 
Những kẻ viết Nhân văn - Giai phẩm rất khoái trá khi họ 
ném được hoả mù vào mắt của toà soạn báo Văn, khi báo 
Văn đăng những In dấu chân, Hãy đi mãi, đăng những Lời 


mẹ dặn của họ. Lời mẹ dặn của Phùng Quán vờ ngây thơ 
như một chú bé, “Yêu ai cứ bảo là yêu - Ghét ai cứ bảo là 
ghét”, cái chân thật kiểu Phùng Quán là một thứ “ngây thơ 
cụ”, một thứ “chân thật” bới móc, ám chỉ xỏ xiên vào chế độ 
ta. Phùng Quán tại sao lại phải đặt một vấn đề không có, là: 

Đường mật công danh không làm ngọt được lưỡi tôi 

Sét nổ trên đầu không xô tôi ngã 

Bút giấy tôi ai cướp giật ởi... 

than phiền như vậy, và “yêng hùng” như vậy, nhưng chẳng 
cần đến sét nổ đâu, chỉ cần một cái vỏ chuối của bọn muốn 
phá hoại chế độ ta vứt ra cũng đủ làm cho Phùng Quán trượt 
ngã thảm hại! 

Phùng Quán cũng nói tới Đảng, có “Bài thơ làm theo yêu cầu 
của Đảng”, kêu gọi “Trung ương Đảng ơi!... Có tôi!...”, chúng 
ta cũng hoan nghênh Phùng Quán chống tham ô lãng phí, vì 
đó là việc Đảng ta luôn luôn làm; nhưng Phùng Quán có thật 
yêu Đảng hay không, ta hãy nghe cái thái độ của Phùng 
Quán khi nói những tên quan liêu (Giai phẩm): 

Khắp mặt đất 

Như ruồi nhặng, 

Ở đâu cũng có! 

Đảng muốn phê bình tất cả 

Phải một nghìn số báo Nhân dân! 

Nhìn thấy tất cả nhà nước dân chủ nhân dân đầy những ruồi 
nhặng, đó là một sự ác cảm không thường, đến như đối với 
cơ quan Trung ương của Đảng mà xách mé như vậy, đó có 
phải là phê bình xây dựng không? hay muốn ngậm mực 
phun đen lên cả tờ báo Đảng? 


Đừng có nhầm chế độ 
Tôi muốn nói đến bài thơ “Cửa hàng Lê Đạt” mà Lê Đạt đã 
tìm cách đưa in, công bố ra, để làm một đòn hẳn vào chế độ 
ta. Lần đầu khi xem xong “Cửa hàng Lê Đạt”, tôi nói: — Bài 
thơ này mà làm ra ở miền Nam hiện nay thì rất đúng, rất 
tốt. Là vì cả bài thơ toát ta một tiếng S.O.S: Cứu tôi với! Tôi 
bị đè đến nghẹt thở, người ta không cho tôi sống, không cho 
tôi suy nghĩ! Đó là thực trạng phát xít ở miền Nam hiện nay. 
Lê Đạt “đẻ sau đến muộn”, muốn mở một cửa hàng thơ, 
nhưng bị chèn ép, Lê Đạt ghen với: 
Bao nhiêu chỗ ngon 

người ta cắm trước... 
... Anh em tôi đành ra góc phố 
Đăng ký mở hàng 
Chưa có tiếng tăm 

rồi sẽ có tiếng tăm 

Lê Đạt mở cửa hàng, theo anh nói thì sẽ có bạn bè xúm lại 
giúp đỡ. Cửa hàng Lê Đạt sẽ có sao, có trăng, có gan ruồi, 
phổi muỗi, có công, có phượng, có cả bú dù, “có những thứ 
đời quên bỏ - Những rế cùn - dẻ rách, - mảnh sắt - mảnh 
chai”... 
Từng đoạn, từng đoạn, Lê Đạt lại điệp khúc gào than: nào 
những ông phê bình 
Nhai chữ mòn răng - không hiểu cuộc đời 
Mấy chữ ¡ tờ - lòng người chưa biết 
Ngắt ngọn bao nhiêu suy nghĩ - tìm tòi. 
Nào 


Có những ngày - tôi chỉ còn muốn chết 
Nào những cảnh đau đớn: 
Còn anh 
con sát 
vợ chửa 
Sòn sòn hai năm đôi 
Quanh quấn tã con thuốc vợ. 
Còn anh 
mơ ước trong đầu nhức mủ 

Bao nhiêu dự định quay cuồng 
Bực bội tay chân 

đói thèm cửa sổ. 
vân vân... 
Sau những lời gào than đó, Lê Đạt lại tập trung dồn vào liền 
nhau bao nhiêu là u uất, là rên siết; cả bài thơ Lê Đạt toát ra 
một cảnh tối đen, ngột ngạt: 
... Nước mắt vẫn còn rơi 
Vẫn còn những đầu xanh sớm bạc 
Những thành kiến - nghi ngờ - dốt nát 
Vẫn còn hạ thấp con người. 
Sao ta chưa biến được cung trăng 

thành chỗ ở. 

vân vân... 
“Cửa hàng Lê Đạt” dọn theo kiểu ấy là một sự bày biện hoàn 
toàn lệch lạc, một cửa hàng buôn lậu về tinh thân ở giữa 
miền Bắc chúng ta. Xem bài thơ, tôi có cảm tưởng như Lê 


Đạt khóc thật. Nhưng Lê Đạt nhầm mất rồi! Trước đây, Vũ 
Hoàng Chương nói: 

Lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ 

Bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh; 

chứ bây giờ Lê Đạt và những kẻ viết Nhân văn - Giai phẩm: 
Lũ các ngươi đầu thai nhầm chế độ! 

Nhầm cái gì chứ nhầm chế độ thì nguy hiểm lắm! Lê Đạt 
đem những tiếng khóc để buộc tội chế độ áp bức bóc lột cũ 
mà buộc tội cho chế độ đang nhằm xoá người áp bức bóc lột 
người. Cho nên càng khóc lóc “thành thật” bao nhiêu, thì chỉ 
càng chống lại chế độ mới một cách sâu cay, độc địa, và rẫy 
rụa bấy nhiêu! Những tiếng rên siết sai lâm đó chỉ có kẻ 
địch lắng tai nghe để hòng lợi dụng, chứ chúng ta thì biết 
ngay cái thực chất của nó. Những kẻ viết Nhân văn - Giai 
phẩm không hiểu rằng: đấu tranh tư tưởng là đấu tranh 
quyết liệt, không nhân nhượng. Tư tưởng chuộng lao động, 
yêu tập thể và trọng kỷ luật đúng đắn và tốt đẹp của giai 
cấp vô sản, nhất định đè nát không cho những tư tưởng vô 
chính phủ, tự do vô hạn độ, anh hùng siêu nhân, đi mãi 
phiêu lưu...ngóc dậy, không cho nó thở, không cho nó sống. 
Nhất định tư tưởng tư sản phải đầu hàng ta. Đối với những 
tư tưởng lạc hậu, chúng ta giúp đỡ, chăm nom, cải tạo, 
nhưng đối với những tư tưởng chống Đảng, chống chế độ, 
chúng ta không thoả hiệp, bắt phải quy hàng. 

Nói rộng ra, ở trong văn học, sự nhầm lẫn chế độ nhất định 
dắt đến chỗ chết của tư tưởng. Trước kia, trong những chế 
độ áp bức bóc lột cũ, anh say rượu, anh hút thuốc phiện, thì 
chế độ áp bức bóc lột chịu trách nhiệm; anh vô chính phủ 


trong chế độ đó, thì cũng phần nào là có giá trị chống đối. 
Nay trong chế độ ta, anh say rượu, anh bê tha với giai cấp tư 
sản, anh cá nhân chủ nghĩa, anh vô tổ chức, thì chế độ 
không chịu trách nhiệm thay cho anh đâu, mà những cái ấy 
là tại anh. Đem những cái nhược điểm về tư tưởng của 
Nguyễn Du, của Ban-dắc (Balzac), mà khoác vào mình rồi 
tưởng mình làm Nguyễn Du, làm Ban-dắc là ngây ngô; cóp 
nguyên xi những lệch lạc của Véc-len, của Bô-đơ-le mang 
vào trong chế độ của ta, là tự đưa mình vào ngõ cụt. 


Nếu Mai-a-kốp-ski mà sống lại 

Chúng ta rất tức giận khi thấy báo Nhân văn và các tập Giai 
phẩm đăng thơ Mai-a-cốp-ski, khi thấy Trần Dần, Lê Đạt, 
Hoàng Cầm khen thơ Mai-a-cốp-ski theo lối của họ, khi thấy 
cả bọn họ phất ngọn cờ Mai-a-cốp-ski, để làm hoàn toàn trái 
ngược với Mai-a. Mai-a là nhà thi sĩ yêu mến, ngợi ca, trung 
thành với chế độ Xô Viết, với Đảng cộng sản Liên Xô, Mai-a 
không thoả hiệp chút nào hết với chủ nghĩa đế quốc, văng 
vào mặt chúng tất cả cái kiêu hãnh chiến thắng của những 
người không đội trời chung với giai cấp tư sản; bên cạnh đó, 
Mai-a cũng có một số bài thơ vạch những phía tiêu cực còn 
lại trong chế độ Xô Viết, vạch với một nhiệt tình xây dựng rõ 
rệt. Đồng thời, theo sự hiểu riêng của tôi, Mai-a thoát ra từ 
chủ nghĩa vị lai, vẫn còn mang ít nhiều ảnh hưởng của 
trường phái văn học đó trong cách diễn tả. Những người làm 
thơ mong nhóm Nhân văn - Giai phẩm ởi học trước tiên là 
thơ leo thang của Mai-a, mà không học cái yêu chế độ của 
Mai-a, họ mài rất nhọn cái cá nhân chủ nghĩa của họ mà họ 


cho là cá tính theo kiểu Mai-a. Mùa đông năm 1919, Mai-a đi 
đến nhà người yêu, phải cầm hai củ cà rốt và một thanh củi 
đến biếu, nghèo khổ như vậy, Mai-a lại càng yêu miếng đất 
mà trên đó người ta đã trải qua cái đói. Còn Trần Dân, năm 
1955, mới gặp một ít khó khăn khi chưa xin được việc cho 
vợ, mà đã mờ mắt đi, “chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ”, làm 
thơ đâm sau lưng chế độ ta trong khi địch còn đóng tại Hải 
Phòng, Trần Dần học Mai-a ở chỗ nào? Mai-a thì “nói lớn”, 
còn họ thì đại ngôn, Lê Đạt đề tựa cho tập thơ dịch Mai-a, 
làm như là mình là một Mai-a đang bị oan uổng, bất công, 
vùi dập. Hoàng Cầm giới thiệu tập thơ dịch đó, cho rằng 
chúng ta chưa hiểu nổi Mai-a vì Mai-a là biển. Không, nếu 
chúng ta chưa hoàn toàn thưởng thức được cái cách diễn tả 
của Mai-a, là do một sự khác nhau nào đó giữa hai tính cách 
dân tộc, do dịch chưa được nhiều nhạc điệu như trong 
nguyên văn, do chưa quen hơi bén tiếng lắm, chứ không 
phải do vì chúng ta thấp bé, tồi; vì Mai-a là biển, mà Nguyễn 
Du cũng là biển, một dân tộc yêu được biển của Nguyễn Du 
thì cũng yêu được biển của Mai-a, một quần chúng nhân dân 
làm nên biển lớn Điện Biên Phủ, tất nhiên có đầy cái tỉnh 
thần ưu tú mà Mai-a đã đại diện. Những kẻ viết Nhân văn - 
Giai phẩm cho rằng thơ của họ quá cao, quá làm lớn con 
người, nên bọn họ bị chúng ta không hiểu nổi họ. Nhưng nếu 
Mai-a mà sống lại, thì Mai-a sẽ cốp vào đầu họ, mà bảo: - 
các ngươi đừng có nấp vào ta mà phản lại tinh thần của ta! 


Nhấn mạnh và nâng cao tính chất quần chúng trong 
thơ 


Nền văn học theo chủ nghĩa Mác - Lê-nin là một nền văn 
học nhân đạo nhất, vì nó là nền văn học lần đầu tiên trong 
lịch sử loài người đề ra việc phục vụ cho quần chúng nhân 
dân, cho đa số, cho công nông binh. Chúng ta học tập chỉ thị 
của Lê-nin, kế thừa tất cả những gì tỉnh hoa và tiến bộ do 
loài người đã sáng tạo ra trải qua các chế độ; đồng thời 
chúng ta cũng hiểu rằng trong các chế độ trước, căn bản là 
quần chúng chưa có những nhà văn của giai cấp họ, phục vụ 
trực tiếp cho giai cấp họ. Dưới chế độ của ta, quần chúng 
sáng tạo ra lịch sử càng mạnh mẽ và huy hoàng hơn bao giờ 
hết, nhưng trừ một vài trường hợp thì quần chúng hiện nay 
còn chưa có những nhà văn từ trong lòng họ xuất thân ra. 
Chủ nghĩa xã hội cần có những chuyên gia đỏ, đỏ hẳn, chứ 
không phải hồng hồng. Chúng ta cũng cần có những nhà 
văn đỏ, đỏ hẳn, chứ không phải hồng hồng; trong khi chúng 
ta tự cải tạo mình để thật sự thành những nhà văn của quần 
chúng, ta phải thông hiểu điều đó, rằng chúng ta còn xa, 
còn xa nhiều cái mức cần thiết, cái mức là những nhà văn 
cộng sản, những nhà văn toàn tâm toàn ý cộng sản, chứ 
không chỉ những nhà văn có thẻ đảng viên. 

Tình hình thơ của ta trong vài năm nay, có những triệu 
chứng tách rời quần chúng rất là không tốt. Mà quần chúng 
đã cảnh cáo rồi đấy: nhiều tập thơ đã bị ế, bị quân chúng 
chán rồi. Những biên tập viên của Nhà xuất bản Hội Nhà 
Văn cho đó là vì thiếu tuyên truyền quảng cáo; thật là một 
sự phân tách rất ngây ngô. Quần chúng Việt Nam ta hiện 
nay vẫn yêu thơ như trong Kháng chiến, như bao giờ, nhưng 
quần chúng không yêu một thứ thơ nào đó hiện nay cố lan 


tràn, thứ thơ xa quần chúng về nội dung và xa quần chúng 
về hình thức. 

Vấn đề nâng cao trên cơ sở phổ cập là vấn đề còn cần bàn 
cãi khi áp dụng cụ thể, ở đây ta chưa đi sâu vào các khía 
cạnh. Nhưng, tôi nghĩ, rồi từ ý thức sẽ thấm vào ngòi bút. 
Cái thứ thơ Nhân văn - Giai phẩm, nội dung nó xa quần 
chúng hàng vạn dặm, vì nó chống chủ nghĩa xã hội, chống 
tập thể, nó đi vào chủ nghĩa cá nhân, siêu nhân, “anh hùng 
táo bạo”. Về hình thức, nó càng xa quần chúng, nó nhảy lò 
khò một chân, lai căng, ném sỏi vào tai bạn đọc, nó lập dị 
đến điên khùng. 


Nội dung thơ phải có tính chất quần chúng 

Theo tôi hiểu, trước hết, các đề tài phải mang tính chất quần 
chúng, phải là những vấn đề quần chúng có thể thông cảm 
được. Quần chúng không cần cái thứ Hãy đi mãi, một mình 
chết thiêu giữa sa mạc của Trần Dần, quần chúng cũng 
không muốn Trung ương Đảng điều động Lê Đạt vào “Bộ 
tâm hồn quần chúng”, hay Lê Đạt bày cửa hàng buôn lậu 
bán “gan ruồi, phổi muỗi”, quần chúng không muốn nhìn 
những giọt nước mắt cá sấu của Lê Đạt, khóc lóc vì chế độ 
ta không cho họ tự do bừa bãi, độc lập siêu nhân. Quần 
chúng cũng không dung nạp cái thơ quanh co và bạc ác của 
Hoàng Cầm, ao ước được chết cha, chết mẹ để được làm kẻ 
mồ côi. 

Nội dung của thơ cần phải phong phú trên cơ sở giản đơn. 
Trên cơ sở những tình cảm của hàng triệu con người, trên 
nét lớn đó, chúng ta đi sâu tìm các chi tiết thật sâu sắc. 


Phong phú mà không có cơ sở, thì sẽ thành rắc rối, phức tạp 
theo kiểu Một trò chơi nguy hiểm; nếu nội dụng mà cô đơn, 
ốc chui sâu vào vỏ, thì dù hình thức diễn tả có giản đơn 
chăng nữa, cũng không ai hiểu được. 

Nội dung có tính chất quần chúng, tức là dành ưu tiên cho 
những đề tài chính, những tình cảm lớn, những vấn đề nước 
sôi lửa bỏng của thời đại. Ngay từ thế kỷ 19, Bi-ê-lin-ski 
(Biélinsky) đã nói: “Không một nhà thơ nào có thể tự mình 
nói đến những đau khổ, những sung sướng riêng của mình 
mà thôi, mà trở thành một nhà thơ lớn được...Chỉ có nhà thơ 
bé mới khổ riêng cho mình, và tự mình làm lấy khổ”. Béc- 
tôn Bờ-rết (Berthol Brecht) cũng nói: Đừng có làm như một 
anh hoạ sĩ đứng trên một chiếc tàu sắp chìm, đã lật ngược 
trở vỏ lên rồi, mà vẽ tranh tĩnh vật trên mu tàu. 

Nhà văn, nhà thơ là kỹ sư tâm hồn, tức là kỹ sư tâm hồn của 
quần chúng, thông qua tâm hồn nhà thơ. Các nhà thơ, nhà 
văn thường quá tự phụ là tâm hồn mình “tinh vi” phong phú. 
Nhưng theo tôi nghĩ, một nhà văn trong một thời kỳ cách 
mạng mà quần chúng là vai chính của lịch sử, có lẽ cần phải 
trải qua một quá trình ba điểm: điểm đầu tiên là bỏ cái vốn 
nhà giàu cũ, bỏ cái kho đầy những sợi tóc của mình chẻ ra 
làm tư, đầy những móng tay của mình cắt ra tích luỹ, đây 
những “phong lưu mỹ tật” rất xa rời quần chúng; điểm thứ 
hai là học tập cái giản đơn, rắn chắc của quần chúng; điểm 
thứ ba là trên cơ sở đó, lại xây dựng những cái giàu mới, hợp 
với quần chúng, những cái tỉnh vi của lao động và đấu 
tranh; ba điểm này cũng chỉ là một. Phải thấy rằng mình 
trước kia là dốt, cần phải học lại quyển sách đời viết theo lối 


của quần chúng. Có như vậy, tâm hồn mình mới trở thành 
tâm hồn quần chúng, để có được một nội dung thơ của quần 
chúng. 

Không thể san bằng các đề tài được, không thể xoá nhoà 
dòng chính và dòng phụ. Lấy một ví dụ khá điển hình trong 
văn xuôi: Việt Nam dân chủ cộng hoà chúng ta có giận hờn 
gì với phở, rất yêu phở, nhưng sở dĩ công chúng kêu bài Phở 
của Nguyễn Tuân, là vì phở đã từ giòng phụ bị đưa lên giòng 
chính, phơi bày la liệt trên hai kỳ báo Văn, trong khi giòng 
chính là sản xuất, là phấn đấu thì lại dìm xuống là giòng phụ 
hay rất phụ. 


Hình thức thơ cũng phải có tính chất quần chúng 
Không những nội dung có tính chất quần chúng mà hình 
thức cũng phải có tính chất quần chúng. Nguyễn Du làm 
Truyện Kiều bằng thơ lục bát, và câu thơ lục bát của Kiều lại 
là nâng cao trên cơ sở phổ cập, gần gũi đại chúng, nên quần 
chúng rất thuộc, rất yêu. Còn câu thơ lục bát của Hoa Tiên 
thì còn sang trọng quá, khúc mắc quá, mặc dù là lục bát, 
quần chúng vẫn khó gần, và khó yêu, khó thuộc. Chúng ta 
nay không đóng khung chỉ hiểu hình thức quần chúng tức là 
lục bát; ta không hẹp hòi như vậy. Vả lại ở đây ta chưa bàn 
sâu vào khía cạnh các thể thơ và vần điệu, mà chỉ nói đến 
cái tư tưởng của vấn đề, trong khi lấy thơ cổ làm ví dụ. 
Những người làm thơ của nhóm Nhân văn - Giai phẩm ý 
chừng tự cho mình là kế thừa Mai-a-cốp-ski, đã học hình 
thức thơ Mai-a một cách rất giáo điều. Họ bất chấp cả công 
chúng Việt Nam, họ tìm một thứ mới lập dị lai căng nào đó. 


Cố nhiên, tính chất quần chúng và tính chất dân tộc không 
đứng bất di bất dịch. Sta-lin nói: “Tính cách dân tộc không 
phải một cái gì làm sẵn một lần; nó chuyển biến dần với các 
điều kiện sinh sống thay đổi; nhưng nó mà tồn tại trong một 
lúc nào đó, thì nó để một dấu vết trên cục diện của dân 
tộc”. Theo nhà phê bình cách mạng Ý Gờ-ram-xi (Gramsci, 
1891-1937), muốn giữ được tính chất dân tộc của một nền 
văn học, thì “ngữ ngôn” diễn tả của văn học phải “gắn chặt 
mật thiết với đời sống của quần chúng trong nước, phải phát 
triển châm chậm và chỉ từng ít một”. Như vậy, tôi hiểu rằng: 
về hình thức, cần phải đưa những cái xa lạ vào dần dần, 
từng ít một, để dân dần hợp tạng của công chúng, để tránh 
đấm vào tai công chúng một cách vô ích và trắng trợn, 
tránh ngang phè phè đè lên ngực người đọc. 

Ta phải đi trước quần chúng, nhưng nên nhớ lời Lê-nin, đi 
trước một bước, để có thể lôi kéo quần chúng theo. Nếu ta 
cho là Lê-nin nói vậy quá khắt khe, thì ở trong thơ, các thi sĩ 
hãy đi trước mười bước, hai mươi bước cũng được, nhưng 
thỉnh thoảng phải nhớ ngoái đầu lại xem quần chúng có còn 
ở sau lưng mình không, chứ đừng đi tuốt mất hút vào trống 
rỗng. 

Chúng ta không đòi hỏi bất cứ một bài thơ nào làm ra cũng 
phải đọc được cho đại chúng công nông binh hiểu ngay. 
Trong khi Đảng làm cuộc cách mạng văn hoá nâng cao trình 
độ văn hoá của đại chúng lên, và trong khi ta vươn lên đến 
cái gương nâng cao trên cơ sở phổ cập của thi hào dân tộc 
Nguyễn Du, ngõ hầu ai cũng thích được thơ của ta, thì ít 
nhất hiện nay, thơ ta cũng phải làm cho những cán bộ công 


đoàn, những cán bộ trung đội, đại đội, những huyện uỷ viên, 
những con cái nông dân học lớp bảy, lớp tám, những sinh 
viên, những viên chức yêu và hiểu; những người đó có thể 
coi như, theo lời Mai-a-cốp-ski nói, những trạm chuyền điện, 
nguồn điện vào trạm, rồi từ trạm tia về các nơi. Nếu những 
người ấy mà cũng không tiếp nhận được thơ của ta, thì rất 
nguy! Thì chỉ còn có “tiểu chúng” các nhà văn nào đó hiểu 
với nhau, thậm chí chỉ có những kẻ viết Nhân văn - Giai 
phẩm bù khú công kênh thán phục lấy nhau, thì thật là nguy 
hiểm! 

Chúng ta cần phải nhớ rằng thời đại ta có nhiều cái to lớn 
lắm, chứ không phải cái thời thuộc Pháp, các cô đan áo len 
hay học sinh ngồi bên cửa sổ, nhàn vô sự, dễ xuýt xoa về 
những bài thơ; chúng ta phải nhớ rằng nhân dân ta bận rất 
nhiều việc lo nghĩ và làm lụng to lớn. Cho nên thơ phải tìm 
hết mọi cách bám vào trí nhớ của công chúng, ấy thế mà 
còn sợ bị rơi, bị bật ra thay! Huống chi thơ lại như lối thơ 
Nhân văn - Giai phẩm tìm hết mọi cách để ẩy trí nhớ của 
quần chúng ra, thì còn ai yêu, ai thuộc được? 

Có một sự việc không thể để cho kéo dài, là gần đây, do bộ 
máy Xuất bản của Hội nhà văn và tuần báo Văn bị tư tưởng 
của nhóm Nhân văn - Giai phẩm lũng đoạn nên bất chấp dư 
luận, cứ đi theo hẳn bánh xe của Nhân văn và Giai phẩm, 
vẫn khuyến khích, đề cao cái thứ thơ đó! Một nhà xuất bản 
như Nhà xuất bản Hội Nhà Văn cứ in thơ theo kiểu Nhân văn 
- Giai phẩm, nếu có ế, thì cứ xếp đống vào kho, đã có Đảng, 
Chính phủ và nhân dân nai lưng ra mà chịu! 


Vấn đề cá tính 

Thơ cũng theo quy luật chung của sáng tác văn nghệ, cần 
phải cụ thể hoá và cá thể hoá. Cần phải thông qua tâm hồn 
của một thi sĩ để nói cái chung thì mới sâu sắc được. Cái 
chung phải đầu thai qua cái riêng; nhưng cái riêng đó lại 
phải tiêu biểu cho cái chung; cần phải có cái riêng, cần phải 
có cá tính, có bút pháp riêng, cần phải độc đáo. 

Nhưng cá tính của nhà thơ hay nhà văn là để tôn tình cảm 
của đa số lên, xuyên qua những khía cạnh đặc biệt; cá tính 
không phải là mục đích cuối cùng mà chỉ là môi giới để phản 
ánh cuộc sống. Chứ không phải mới bước vào ngưỡng cửa 
của bài thơ, đã thấy lù lù cái cá tính phát phì của đức ông thi 
sĩ, đã thấy đức ông thi sĩ bắt mọi người cúi quỳ, khuất phục 
trước đức ông. Bạn tôi là chiến sĩ thi đua ưu tú, đồng thời cá 
tính hay hút thuốc lào, hơi nóng nảy, và cũng hay tán gái; 
tôi yêu bạn tôi, mặc dù những nhược điểm đó; nhưng hút 
nhiều thuốc lào, nóng tính và hay tán gái là những cá tính 
vặt; mà tôi rất hiểu rằng chính sự lao động cần cù và nhiều 
sáng kiến lại là cá tính sâu sắc nhất của bạn tôi. Không phải 
là nhà thơ cứ vặn vẹo câu thơ, ngổ ngáo trong thơ là mới có 
cá tính. Nhà thơ cứ lăn vào quần chúng, yêu mến quần 
chúng hết lòng hết dạ đi, trút cả tâm hồn mình ra phục vụ 
quần chúng rồi làm thơ, cái độc đáo nhất định là gắn liền với 
nhiệt tình của thi sĩ, chứ không đi tìm ở đầu xa cả. 

Nhà thi sĩ có tài cũng như người đàn bà có duyên, cứ làm 
việc đi, cứ ca hát đi, duyên sẽ toát ra ngoài, chứ chẳng cần 
phải ưỡn ẹo đi trên sợi giây thép, chẳng cần phải soi gương 
cố nặn ra cho mình một dáng điệu người hùng, chẳng cần 


phải cố tình táo bạo bằng những hình ảnh làm xiếc như thơ 
Lê Đạt: 
Kinh tế không thể vác ba lô đi bộ 
hoặc những con đường 
Vạch cỏ vạch lau đứng dậy 
Giơ tay chào những công trường 
hoặc 
Trái đất 

không chúng ta 

Ngơ ngác mù loà 

Chống gậy bước ởi loạng choạng. 
Kinh tế vác ba lô, con đường giơ tay chào, và trái đất chống 
gậy bước, đó, cái thứ cá tính cố làm lấy được ấy thật chỉ là 
một cái bong bóng thổi phồng. 
Nói chung, chúng ta vẫn đi tìm chất thơ của thời đại. Cố 
nhiên, mỗi thi sĩ tìm mỗi khác, nhưng theo tôi nghĩ, chất thơ 
của thời đại ta phải có một cái gì trong sáng, lạc quan, giản 
đơn và phong phú, mê say mà lại tỉnh táo, táo bạo mà 
không điên loạn, một chất thơ có tính chất quần chúng, để 
cho hàng triệu người yêu, thuộc, có thể bồi dưỡng cho tâm 
hồn người như một chất phù sa thần diệu; chứ không phải là 
cố nặn ra một chất thơ ác, đập vào giác quan bằng mọi 
cách, cố giật gân người đọc như Trần Dần, huênh hoang như 
Lê Đạt, trá hình nhiều cách lập lờ, giả trá như Hoàng Cầm. 
Người thi sĩ của chế độ ta luôn luôn phải có một thắc mắc: 
tìm tòi làm thế nào mà hàng vạn quần chúng yêu thích thơ 
ta được. Nếu ta chưa làm được như thế, thì ít nhất cũng phải 
thấy có làm được như vậy thì mới đúng chân lý; mà chưa 


làm được như vậy, thì phải thấy là mình hãy còn bất lực, hãy 
còn nợ lớn với quần chúng. Chứ có ai lại cố tự phụ mình là 
“biển”, tự phụ rằng ba trăm năm sau mới có người hiểu ta. 
Khoác lời của Nguyễn Du vào mình như vậy, cho khéo kẻo 
mà đầu thai nhầm chế độ đấy. Nhà thơ muốn tác động được 
vào lịch sử, thì phải tác động thông qua quần chúng, muốn 
lấy thơ đấu tranh cho thống nhất, thì phải đem thơ mình 
thúc đẩy quần chúng đấu tranh cho thống nhất, chứ cứ tự 
phụ mai sau mới có người hiểu ta, thì là đợi đến lúc thống 
nhất đã thực hiện được rồi, lúc đó thơ thống nhất của mình 
mới có người hiểu hay sao? 


lộ 
Thơ của ta phải có nội dung quần chúng, có hình thức quần 
chúng; thơ của ta phải có tính đảng, phải trung thành không 
lay chuyển với sự nghiệp của Đảng, của nhân dân. Bởi vậy 
các nhà thơ của chế độ ta phải quyết liệt đập cho tan cái thứ 
thơ Nhân văn - Giai phẩm là nơi bộc lộ rõ nhất những tư 
tưởng liên tục chống chế độ ta, chống chủ nghĩa xã hội, là 
thứ thơ mà quần chúng không thể nào yêu được. Chúng ta 
rất rộng rãi với những mầm non văn học phục vụ công nông 
binh, với những tìm tòi thiện chí, với tất cả các bút pháp 
đúng đường hướng, nhưng không thể rộng rãi chút nào hết 
với thứ thơ ngược giòng xã hội chủ nghĩa. Thật đúng như 
vậy rồi, đấu tranh cho thơ cũng là đấu tranh cho tư tưởng, 
cho Đảng. 

3-1958 


Những suy nghĩ chung quanh vấn đề chỉnh huấn 

Gần đây, trong khi hình thành một luồng tư tưởng “xét lại”, 
có những người nhân một số trường hợp “chụp mũ”, quy kết 
mắc phải ở những kỳ chỉnh huấn trước kia, đã phủ nhận cái 
tác dụng tích cực lớn lao của chỉnh huấn. 

Nhân một việc biện luận chung quanh Sê-khốp, bạn Nguyễn 
Tuân cũng có viết: “... Nghe mà muốn giật mình nghĩ đến 
chỉnh huấn văn nghệ năm nào, có những phần tử hăng máu 
vịt bốc đồng lên rồi quy cái lầm, cái yếu của người khác lên 
theo với cái hứng chủ quan của mình...” l1! Giật mình nghĩ 
đến chỉnh huấn văn nghệ... Học tập chỉnh huấn nào có phải 
đâu là bị bỏng nước sôi? Nhưng theo ý tôi, không ai vì một 
lần bị áp-xe nào đó mà cho là việc tiêm thuốc trị bệnh là 
không nên; một số trường hợp dùng phương pháp chưa chắc 
tay đâu có xoá mờ được cái nhiệm mầu của chỉnh huấn! Bạn 
thân, đồng chí ta trong khi trị bệnh cứu người, có một vài cái 
chệch, ta không nên nói về họ một cách ác cảm; họ cũng 
chính là ta thôi. 


Đấu tranh là quy luật 

Thường tình, không ai muốn “mệt” làm gì. Những người tiểu 
tư sản càng thích mọi việc đều êm đẹp, hoà hảo, yên vui. 
Nhưng làm gì có một cái bối cảnh xã hội như thế để dựa 
lửng cho lâu dài! Cái thuở trước Cách mạng tháng Tám nào 
có yên bình gì đâu! Nếu có những người thuở ấy có thể ngồi 
ngậm kẹo mạch nha bọc ngoài đá cuội ướp hương hoa lan, 
đó là nhờ họ rúc đầu vào cánh như chim đà điểu. Những 
người tiểu tư sản cứ muốn “tôi là kẻ giữa, tôi chữa đôi bên”. 


Nhưng rồi Cách mạng cũng đến, lôi bật dậy những người cầu 
an hoặc hưởng lạc. Nói chung, trong một thời kỳ cách mạng 
của lịch sử, quần chúng nhân dân chuyển động mãnh liệt, ai 
muốn “yên thân” cũng không yên thân được: trong cuộc sắp 
xếp lực lượng, thế tất anh phải có một chỗ đứng, một hàng 
ngũ. Có người thấy báo Nhân dân một số chủ nhật đăng bài 
về giới văn nghệ Trung Quốc vạch tập đoàn chống Đảng 
Đinh Linh-Trần Xí Hà, đã nói cay chua: Ngày chủ nhật để 
cho người ta nghỉ, lại ném quả bom ra! Nhưng máy bay của 
đế quốc Mỹ hàng ngày điên loạn mang những quả bom 
khinh khí mà bay trên không của nhiều nước; bom thật, 
nghĩa đen, của Mỹ doạ dẫm trên đầu người ta đấy, chứ 
không phải bom nghĩa bóng đâu! Có giai cấp, thì tất yếu có 
đấu tranh giai cấp. Có những luồng tư tưởng chống đối 
nhau, thì tất yếu có đấu tranh tư tưởng. Đó là thực tại khách 
quan, chứ chúng ta nào muốn bày việc ra làm gì! Dưới chế 
độ cũ, nhiều người đã cố tình mũ ni che tai, nhắm mắt vờ 
ngủ, ngày tháng dài rong chơi cho hết, họ hầu như không 
biết đấu tranh là gì. Nhưng chung quanh họ, đời vẫn theo 
quy luật đấu tranh gắt gao; không có cái gì đứng yên cả! 
đến hòn đá nọ, trong mình nó các điện tử cũng quay không 
ngừng; mà thật ra, nếu những người đó tự thú nhận với 
mình, thì lòng họ có êm đẹp, hoà hảo gì đâu, nó luôn luôn 
bất ổn, nơm nớp lo lo một cái gì, nó buồn muốn chết được! 
Sợ đấu tranh mà không tránh được đấu tranh, chi bằng mình 
nhìn thẳng vào cái tất yếu, tích cực đấu tranh theo hướng 
cần thiết của cuộc sống. 


“Đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn” 

Hỡi người bạn rất dễ cảm xúc của tôi ơi! Bạn là người rất 
thanh tao trong đời, một tí đậm loãng của nước trà đã làm 
lưỡi bạn săn lại hay dẫn ra, bạn không bao giờ nỡ đánh ai, 
hoặc phụ nữ hay đàn ông, dù là với một cành hoa hồng; bạn 
bất nhẫn trước một lời nói nặng; bạn rất quân tử và “nhân 
đạo”, bạn không muốn một người nào hết phải khổ đau... 
Một mặt bạn muốn có thiên đường trên mặt đất và có ngay! 
một mặt bạn nghe nói đấu tranh, bạn nghe nói chuyên 
chính, là cái tâm hồn bằng tơ và bằng bóng trăng của bạn 
đã rợn gió e sương, sè ra che chở cho tất cả mọi người. 
Nhưng chính giai cấp vô sản và Đảng của nó muốn dần dần 
thiết lập một thiên đường thật sự trên mặt đất, muốn thực 
hiện giấc mơ muôn đời của loài người và cả của bạn đấy! 
Còn gì khổ đau bằng cái xã hội có giai cấp trong mấy nghìn 
năm nay! Nhưng mấy nghìn năm nay, nhân loại không có 
con đường lịch sử nào khác để đi, nên phải đi qua máu và 
nước mắt của các xã hội có giai cấp. Đến thời đại này, thì 
cái nguồn đau khổ là các xã hội có giai cấp đã có thể diệt 
được, và diệt được hàng loạt rồi. Cái “tội tổ tông” ấy đã có 
thể xoá được rồi, những người Việt Nam chúng ta ở miền 
Bắc nước ta, cũng đã lên đường xoá cái nguồn đau khổ căn 
nguyên ghê gớm ấy! Tôi nghĩ rằng Đức Phật xưa kia mang 
một lòng thương vô lượng đối với những đói rét, ốm đau, 
giặc giã, chết chóc của nhân loại, và trong phạm vi của hơn 
hai nghìn năm trăm năm về trước, chỉ hòng giải quyết bằng 
phương pháp duy tâm, thì đến nay, chính các Đảng của giai 
cấp vô sản, thực hiện chủ nghĩa Mác - Lê-nin, đã thực sự giải 


quyết được về căn bản, bằng cách thiết lập cái xã hội không 
giai cấp, và đó là “đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn”! 

Bóc lột là nguồn gốc đau khổ, áp bức là nguồn gốc đau khổ, 
chạy theo lợi nhuận tối đa, tích luỹ để mà tích luỹ là nguồn 
gốc đau khổ. Chuyên chính vô sản là nhằm chặn những quy 
luật ấy của tư bản chủ nghĩa, không cho nó tác oai tác quái, 
chặt nó từ gốc, nhổ bật rễ nó, thay nó bằng quy luật “vì lợi 
ích của nhân dân, của xã hội mà phục vụ”. Còn chính nghĩa 
nào hơn, còn nhân đạo nào bằng! - Hỡi người bạn rất dễ 
cảm xúc của tôi ơi! bạn vẫn thấy những việc “chặn”, “chặt”, 
“nhổ bật” là mạnh quá, là không hiền lành, nhưng làm thế 
nào khác được? Đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản là 
đỡ đẻ cho cái xã hội không giai cấp công bằng, bác ái ngày 
mai ra đời. Bạn vẫn không muốn có đấu tranh giai cấp mà 
được như vậy, thì khác nào chuyện những trẻ con tưởng 
mình nảy ra ở ngoài bụi, mẹ nhặt đem về, chứ không phải 
do mẹ rứt ruột, xé thịt đẻ mình ra! 

Chúng ta đang sống trong thời kỳ tổng khủng hoảng tư bản 
chủ nghĩa, thời kỳ cách mạng xã hội chủ nghĩa trên thế giới. 
Nước ta, ở miền Bắc, các giai cấp bị áp bức bóc lột xưa kia 
đã nắm lấy chính quyền, làm chủ tất cả. Chúng ta thay trời 
đổi đất của đế quốc, của phong kiến, của tư bản thành trời 
đất của ta; mà việc thay đổi này không gì có thể ngăn cưỡng 
được. Tư tưởng của ta bắt buộc phải theo cho đúng, theo 
cho hợp, cho kịp sự cải tạo cách mạng của xã hội khách 
quan; muốn vậy, nó phải là tư tưởng của giai cấp vô sản. 
Nếu tư tưởng của ta cứ muốn tự nhiên nhi nhiên, cứ muốn 
mình không phải là tư tưởng của giai cấp vô sản, thì tất là 


nó phải đối kháng với cuộc tiến lên cách mạng. Lúc đó sẽ có 
một cuộc đấu tranh quyết liệt, một cuộc trừ khử nhau không 
thương tiếc giữa ta và thực tại cách mạng khách quan. Lúc 
đó sẽ diễn ra một cảnh châu chấu đá xe của lịch sử. Quần 
chúng cách mạng sẽ đập hộ tư tưởng lạc hậu hay phản động 
của anh cho vỡ lẽ, cho toé lửa ra! Xe lịch sử chắc chắn là 
không lùi, mà con châu chấu không tránh được tan nát. 

Chỉnh huấn tức là cưu mang, giúp đỡ bạn chọn lấy con 
đường tư tưởng đúng, tránh cho bạn cái thảm hại gãy đổ, 
mở cho bạn con đường sống vinh hiển. Trong cái vô minh 
không phân biệt được phải trái của tư tưởng bạn, Chỉnh 
huấn dọi ánh sáng vào; cái bể khổ ngàn đời của xã hội có 
giai cấp đã phản ánh trong tâm người thành cái bể khổ của 
tư tưởng; nếu không giành được quyền chủ động giữa sự 
hỗn độn ấy, thì bạn sẽ còn trầm luân lặn ngụp không thôi; 
mà tôi biết rằng cái đau khổ về tư tưởng là “mười hai cửa 
điện tùng xẻo của Diêm Vương”; Chỉnh huấn chính là “đại từ 
đại bi, cứu khổ cứu nạn”! Đã nhiều lần tôi tự mình nghiệm 
nghĩ rằng: đấu tranh tư tưởng là việc đã tất yếu rồi; nhưng 
còn cái trí tuệ cao cả đã tạo ra phương pháp chỉnh huấn thật 
là vô cùng kỳ diệu! Thời cổ Hy Lạp, nhà hiền triết Xô-cơ-rát 
I2l có nói đến việc đỡ đẻ cho những tâm hồn; phương pháp 
chỉnh huấn của ta là thực sự đỡ đẻ cho những tâm hồn mới; 
đáng lẽ để cho bão táp của cuộc đấu tranh xã hội trong thời 
kỳ cách mạng đập anh xơ xác và thay đổi óc cho anh. Chỉnh 
huấn là một lồng ấp diệu kỳ làm cho tâm hồn mới của anh 
được tự nở... Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, trong Chỉnh huấn, giúp 
cho ta nắm được quy luật của tư tưởng đặng mà, từ cái bị 


động đã ngàn kiếp, giành lấy cái chủ động từ rày về sau. Tôi 
tưởng như phương pháp chỉnh huấn bày ra các loại, các kiểu 
tâm hồn để cho ta nhận xét, so sánh và tự nguyện chọn lấy 
loại tâm hồn nào tốt đẹp nhất, vui sướng nhất... Đây là tư 
tưởng địa chủ với cái nghiệp của nó — “nghiệp” tức là quy 
luật — là hút máu hút mủ của nông dân, làm sao chiếm được 
nhiều ruộng, cướp được nhiều thóc nhất; nó khát làm chúa 
đất, một cái măng tre mọc, nó cũng gọi là “lông tơ của đất 
bà”, mặt trời dọi, nó bảo là “nắng của ông”; nó ăn bẩn đến 
cái lũng quần của bố cu mẹ đĩ. Đây là tư tưởng tư sản với cái 
nghiệp của nó là bệnh khát vàng; nó muốn uống vàng cho 
đầy miệng; nó bòn từng bát cơm manh áo, rút sức lực của 
công nhân để đúc lại thành vàng mà uống; nó nặn hết máu 
tuỷ của khách mua hàng, của người tiêu thụ, cũng lại để mà 
được uống vàng; càng nuốt vàng càng đòi uống thêm; nó 
không nề một thứ bần tiện nào hết, tiền đối với nó không có 
mùi; dưới đáy mỗi tế bào của nó, có một đồng xu nằm trong 
đó. Đây là tư tưởng tiểu tư sản với cái nghiệp của nó là nổi 
nênh như cánh bèo mặt nước, là ở bầu thì tròn, ở ống thì 
dài, là lúc cách mạng lên, thì nó hăng hái như diều được gió, 
lúc cách mạng gặp trở ngại, thì nó bổ nhào như diều đứt 
giây... Còn nhiều thứ tư tưởng nữa của xã hội cũ; nhiều khi 
tất cả pha trộn, chế biến với nhau như giây leo chằng chịt 
trong rừng. Trong cái xã hội cũ đầy đen tối, xấu xa, có tư 
tưởng của giai cấp vô sản “gương trong chẳng chút bụi 
trần”, nó không khát ruộng đất, nó không khát vàng, nó 
không bấp bênh; nó chí công vô tư, nó cách mạng triệt để. 
Quy luật của tư tưởng vô sản là như vậy, như người trèo 


vươn lên đỉnh núi, tuy gian khổ, nhưng luôn luôn thấy phấn 
chấn, sảng khoái! Chỉnh huấn giúp ta phân tách, chiêm 
nghiệm tất cả những điều trên đây, rồi tự do chọn lấy con 
đường ít tốn nước mắt nhất, con đường tốt đẹp, vinh quang 
nhất: lấy tư tưởng của giai cấp vô sản làm tư tưởng của 
mình. Một việc bản chất nhân đức như vậy, tưới cây chết 
thành cây sống, sao nghĩ đến lại giật mình? Đó mới là “đại 
từ đại bi, cứu khổ cứu nạn”. 


Chữ “giác” 

Chỉnh huấn thật là trả lại cái tự do cho tư tưởng con người, 
giải phóng tư tưởng con người khỏi những cái nghiệp xấu xa. 
Những cái nghiệp đó, ôm lấy trong các xã hội áp bức bóc lột, 
một khi “đã mang lấy nghiệp vào thân”, thì nó bắt anh làm 
tù binh; đêm nằm anh cũng không ngủ được mà cứ thấy 
mình đi thu thóc tô; anh buôn bán, tráo trở trong cả chiêm 
bao của anh, anh tương tư đồng tiền, anh uống thuốc độc để 
cho đỡ khát. Ruộng, thóc, đồng tiền hay lạc thú dính liền 
vào anh đã thành bản chất của anh. Nay anh phải gỡ những 
cái ấy ra khỏi anh. Chỉnh huấn một mặt đòi hỏi đấu tranh tư 
tưởng gắt gao, không thương tiếc, không nhân nhượng, đầy 
sát khí đối với những tư tưởng sai xấu, một mặt rất nâng 
niu, ấp ủ, tạo một lồng ấp mầu nhiệm cho tư tưởng mới nở 
ra. Khi những cánh đầu tiên của tư tưởng mới đập đập ở 
trong bạn, bạn cảm thấy một thứ vui sướng lạ lùng. Đó là 
chữ giác; đó đúng là cái giác ngộ tự ở trong lòng, từ thâm 
tâm, người ngoài không thể tả cho bạn nghe, mà chính bạn 
phải tự kinh nghiệm lấy. Khi tư tưởng của bạn bắt đầu thay 


đổi quy luật, có thể nói cũng ví như một hành tinh bấy lâu 
vẫn quay trong một hệ mà trung tâm là một ngôi sao đen 
tối, bây giờ hành tinh rời bỏ cái hệ cũ mà quay trong hệ mới, 
trung tâm là mặt trời của tư tưởng vô sản, chịu sức hấp dẫn, 
nhận ánh sáng của mặt trời đó, theo những quy luật của hệ 
thống mới. Cái nhích, cái chuyển, cái thay đổi hệ thống ấy là 
một sự đẻ lại nó chi phối cả tâm hồn bạn, hồi xuân cho trí 
tuệ bạn. Từ giờ trở đi, bạn nhất quyết giữ cho đừng bật ra 
khỏi cái bầu trời mới; trái lại, tư tưởng của bạn luôn luôn tiến 
tới, nhích gần sức nóng, sức sáng của mặt trời; và khi đó, 
bạn sẽ cảm thấy bạn đồi dào sức sống và khả năng, bạn 
cũng mang một phần vạn năng của tư tưởng vô sản! 

Sống trong thời đại cách mạng xã hội chủ nghĩa, bạn phải 
làm thế nào được mang thai cái chữ giác đó, nếu không, bạn 
sẽ không có vốn để sống cuộc đời mới. Những người đứng 
giữa ngậm đá cuội bọc kẹo mạch nha trong thời cũ, thực ra 
họ có trung lập đâu; gián tiếp họ cũng ủng hộ những tầng 
lớp bên trên. Nếu hiện nay anh không có được, hay không 
muốn có cái chữ giác ấy trong lòng, thì thế tất tư tưởng của 
anh quay theo những quy luật khác hẳn, chống đối. Tư 
tưởng của ta như con cá, nó không ăn muối của tư tưởng 
giai cấp vô sản, thì nó sẽ ươn. Việc các bạn thân, các đồng 
chí giúp ta trong học tập chỉnh huấn làm tôi nhớ đến câu 
chuyện tôi được đọc ngày nhỏ: có một ông vua ở rất bẩn, 
không bao giờ chịu tắm giặt, gọi là Ma lem hoàng đế; đình 
thần, lính tráng lôi ông ra tắm gội, kỳ cọ; ban đầu ông ta 
thấy nước lã thì sợ xanh mặt, nhưng xong, thay quần áo 
mới, thì ông lại được lấy Xà phòng nữ hoàng rất đẹp đế, 


thơm tho. — Đúng như vậy, Chỉnh huấn cũng như Xà phòng 
nữ hoàng; tư tưởng của ta đừng run sợ như Ma lem hoàng 
đế. 

Những tư tưởng xấu của các giai cấp phi vô sản, trong suốt 
cuộc Kháng chiến vĩ đại, phần bị đánh bại, phá tan, phần bị 
bao vây, dồn ép. Trong hoà bình, thừa cơ sự giáo dục của 
Đảng có lúc bị lơi lỏng, nó vùng dậy trở lại, xông ra múa 
may ăn nói huyên thiên, nó hằn học tư tưởng vô sản với cả 
một tự ái giai cấp, nó không công nhận học tập chỉnh huấn 
về trước và muốn tự tồn theo bản chất cũ. Nhưng cách 
mạng của ta lại tiến lên một bước nữa, làm cách mạng xã 
hội chủ nghĩa; nhất định tư tưởng vô sản không nghỉ tấn 
công các thứ bóng tối và sương mù đó. 

Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu; số lượng giai cấp 
công nhân của ta không đông; có thể nói rằng chính nhờ 
Chỉnh huấn, chính nhờ giáo dục tư tưởng mà làm cho bản 
chất giai cấp vô sản của Đảng vững mạnh không ngừng; 
trong Kháng chiến, có thể nói rằng mỗi đợt học tập chỉnh 
huấn lại đem tới mỗi đợt thắng trận lớn lao. Đảng luôn luôn 
cần mở Chỉnh huấn, để đưa cách mạng tiến lên; coi thường, 
thậm chí phản ứng Chỉnh huấn là làm yếu tư tưởng của 
Đảng. 

Chỉnh huấn Văn nghệ 1953 đã vũ trang tốt đẹp cho giới văn 
nghệ để đi vào thực tế và quần chúng, đã làm cho các tác 
phẩm xây dựng sau đó có một xương sống tư tưởng. Nếu có 
một số chệch choạc nào trong khi dùng phương pháp, đó là 
điều ta cần rút kinh nghiệm để tránh về sau. Theo ý tôi, cái 
điều có lẫn lộn, tức là khi viết những bài tự phê bình trên tạp 


chí Văn nghệ tháng 7/1953, một số văn nghệ sĩ đã hoàn 
toàn phủ nhận giá trị các tác phẩm mình trước Cách mạng. 
Những tác phẩm trước Cách mạng là làm trong hoàn cảnh 
Pháp thuộc, khi người sáng tác chưa có chủ nghĩa Mác - Lê- 
nin soi đường; bên cạnh những sai lầm về tư tưởng cần phải 
phê bình, một số tác phẩm đã đạt tới một mức nghệ thuật 
nào và đã có một khuynh hướng tiến bộ so với hoàn cảnh 
thời đó, thì vẫn còn lại một giá trị văn học nghệ thuật. Hoàn 
toàn vứt cả, coi nó là “dưới Zê-rô”, là không có quan điểm 
lịch sử trong phê bình. Nhưng mặt khác, từ chỗ đó lại đi tới 
chỗ coi Chỉnh huấn trước đây là sai cả, rồi “sửa sai” bằng 
cách phục hồi nguyên xi các tác phẩm cũ không phân biệt, 
không phê phán, đó là điều xoá nhoà rất nguy hại. Chỉnh 
huấn Văn nghệ 1953 căn bản là rất bổ ích, quý báu cho tâm 
trí giới văn nghệ; hiện trạng có chủ nghĩa “xét lại” trong văn 
nghệ hiện nay, chứng minh rằng Chỉnh huấn Văn nghệ 1953 
là đúng, là học tập như thế còn chưa đủ. 

Cái giác ngộ về tư tưởng vô sản, chúng ta cần giữ mãi và 
đào sâu, làm cho nó lớn mạnh không ngừng. 


Cảm ơn tư tưởng vô sản 

Đời là một cuộc đấu tranh không ngừng: ai cho câu này là 
sáo và không muốn nghe, tôi thì thấy cái chân lý giản đơn 
đó, nghiệm mãi mà vẫn chưa thuộc, vẫn cứ mới. Buông rời 
chân lý đó ra một hôm, là đã mất vũ khí trong hôm ấy rồi. 
Không có tư tưởng của giai cấp vô sản, lấy gì mà xây dựng 
cho tâm trí? Những ngày lao động bình thường, tư tưởng vô 
sản là cái chất men cách mạng nó đưa thắm thiết đến cho 


mỗi việc dù nhỏ đến đâu; tư tưởng vô sản là máu nóng của 
mọi công tác cách mạng. Những khi tối lửa tắt đèn, tư tưởng 
vô sản nhen ánh sáng lên trở lại. Chơi vơi giữa dòng, có tư 
tưởng vô sản là có chèo lái đưa ta tới bờ. 

Không thể tưởng tượng được rằng dưới thời Pháp Nhật 
thuộc, một đêm đi xem chiếu bóng về, tôi bị ám ảnh bởi hai 
con mắt của cái thằng ma quái trong phim: tên “khách kỳ 
dị” này có cái bệnh là thích giết vợ, nó đã lấy nhiều người 
đàn bà về, để giết liên tiếp. Đêm khuya, nằm trên giường, 
tôi không dám ngủ nữa, bị đôi mắt của thằng nọ chỉ phối; tôi 
phải gọi, cầu cứu với bạn tôi, để giúp tôi chống lại. Con 
người trong xã hội cũ bị nhu nhược, hãi hùng đến ngần nào! 
Con người bây giờ có tư tưởng vô sản, có chân lý của chủ 
nghĩa Mác rồi, sẽ nhổ vào những thứ phim ấy mà không 
xem, hoặc có xem thì tức giận mà phê bình, chứ nhất định 
không chịu kinh sợi 

Song le, cái nọc độc của xã hội cũ, là xã hội phá hoại con 
người, không ngờ lại có thể thấm quá sâu xa! Có đôi khi, 
giữa canh khuya, tôi chiêm bao những cái mộng mị gớm 
ghê, vô lý, quái dị, những cái tiền kiếp u uất ở đâu xưa mình 
không kiểm soát được, lộn về trong giấc mơ; thức giấc, nửa 
thực nửa hư, ngàn vạn sương mù bao phủ dày đặc. Trong 
khoảnh khắc, tôi lấy cái “chiếu yêu kính” l3Ì của tư tưởng vô 
sản, dọi vào đánh tan được cái hỗn mang, ổn định lại tâm 
trí, lấy lại được cho mình cái thế sáng sủa. Nếu không có tư 
tưởng vô sản, những trường hợp đứng trên mép vực của tâm 
hồn như vậy, tôi lấy gì để trừ tà khí? 

Và nhiều lần cuộc đời quả thật là không đơn giản, con người 


cũ trong tôi, nặng mang mấy chục thế kỷ buồn phiền, bi 
quan, chán nản, bỗng trở dậy đòi quyền tồn tại. Có những 
đôi ngày như vậy, bộ máy tâm hồn bỗng như hỏng bánh xe, 
đứt giây cót, lầu tâm hồn bỗng như sụp xuống, đổ vụn. Giữa 
đám gạch ngói ngổn ngang, giữa cái hư vô lâm thời ấy, tôi 
còn có tư tưởng vô sản; tư tưởng vô sản lại là cái đòn bẩy 
giúp tôi kích mọi cái lên, xây dựng trở lại phơi phới vững 
vàng hơn. Tư tưởng vô sản nói với tôi rằng: “Đời vẫn đẹp 
tươi, cách mạng ngày càng thắng, những triển vọng lớn lao 
nhất đang mở ra cho nhân loại...”; và tôi không thể nào 
không là một người lính chiến đấu của cuộc đời. 


# 
Cảm ơn tư tưởng vô sản! Quý biết bao, cái chất tư tưởng 
tiến bộ nhất, hoàn mỹ nhất, mạnh mẽ nhất, tỉnh hoa của 
lịch sử tư tưởng loài người! Cảm ơn Chỉnh huấn đem đặt tư 
tưởng vô sản vào giữa tâm trí con người, tức là đặt cái mầm, 
cái nhân sinh ra sức sống ở giữa cái hạt. Cảm ơn Đảng, có 
sức giáo dục cải tạo mầu nhiệm, có lòng nhân đạo vô biên! 
3-1958 


Chú thích 


1L Trong bài tựa Tuyển tập truyện ngắn của Sê-khốp (Nhà 
xuất bản Hội Nhà văn) (nguyên chú) 

l2LSocrate: nhà triết học Hi-lạp trước Công nguyên (468- 
400) (nguyên chú) 

i3Trong các truyện thần kỳ xưa, là một cái gương để soi dọi 


vào ma quý, làm cho chúng tan tác hoặc trở lại nguyên 
hình. (nguyên chú) 
Nguồn: Những bước đường tư tưởng của tôi, tiểu luận phê 
bình văn học của Xuân Diệu, Hà Nội, 1958: Nxb. Văn hoá 
(Cục xuất bản, Bộ văn hoá), tr. 123-156. Bản điện tử do 
talawas thực hiện. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Nguồn: Talawas 
Được bạn: Thành viên VNTQ. Net đưa lên 
vào ngày: 8 tháng 3 năm 2008 


